BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 


SÀN XUẤT âÑU âN TOÀN 


œ NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 


` x*. 


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 


SÁN XUẤT RAU AN TOÀN 


NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 
HÀ NỘI - 2008 


MỞ ĐÀU 


Vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông sản, đặc 
biệt là rau xanh đang được toàn xã hội quan tâm. Do 
đặc thù là cây ngắn ngày, sinh khối lớn, sinh trưởng 
phát triển nhanh, hàm lượng dinh dưỡng trong cây 
rất cao, đa dạng nên tác động của môi trường và 
biện pháp canh tác, kỹ thuật trồng thâm canh trong 
sản xuất rau thể hiện rất rõ rệt đối với chất lượng 
rau. Việc tôn dự hóa chất độc hại, vi sinh vật, nirat 
và kim loại nặng quá ngưỡng cho phép trong rau 
cũng như ở môi trường, điều kiện sản xuất... không 
chỉ sây ngô độc cáp tính cho người tiêu dùng, người 
trực tiếp sản xuất, mà còn ảnh hưởng lâu đài tới sức 
khoẻ của cộng đồng. 


Để có sản phẩm rau an toàn, không hẳn chỉ chú 
trọng giám sát trong khâu sản xuất mà phải thực 
hiện đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật, kinh tế, xã 
hội và tổ chức quản lý. Bộ Nông Nghiệp và Phát 
triển nông thôn có chủ trương toàn bộ diện tích trằng 
rau phải canh tác theo quy trình an toàn và rau sản 
xuất ra phải đảm bảo 100% an toàn (Trích ý kiến kết 
luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị Rau 


) 


an toàn 6 tỉnh phía Bắc ngày 6/9/2006). Để tiến tới 
mục tiêu này, tất cả người trông rau không chỉ ý thức 
được ảnh hưởng của sản phẩm mình sản xuất ra tới 
sức khoẻ của người tiêu dùng mà còn phải nắm vững 
quy trình canh tác cho từng loại rau cũng như hiểu rõ 
những quy định cụ thể và các điều kiện sản xuất kinh 
doanh rau an toàn được ban hành. 

Tài liệu "Sản xuẤt rau an toàn" này được biên 
soạn nhầm giới thiệu các quy định của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về: Quản lý sản xuất, 
kinh doanh và chứng nhận chất lượng rau an toàn; 
Quy trình sản xuất an toàn một số loại rau được 
trông phổ biến ở Việt Nam. 

Với từng điều kiện môi trường canh tác cụ thể, 
người sản xuất rau có thể áp dụng một cách linh hoạt 
để đạt được hiệu quả cao và an toàn vệ sinh sản 
phẩm. 


TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 


BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 


Số: 04 /2007/QĐ-BNN 
Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2007 


QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về quản lý sản xuất 
và chứng nhận rau an toàn 


BỘ TRƯỞNG 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN 


- Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 18/7/2003 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; 

- Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá số 
18/1999/PL-UBTVQHI10 ngày 24/12/1999 của Uỷ 
ban thường vụ Quốc hội; 

- Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 
12/2003/PL-UBTVQHII ngày 26/7/2003 của Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội; 

- Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 
07/9/2004 của Chính phủ Quy định chỉ tiết thi hành 
một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; 


EÌ 


- Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 
21/10/2004 của Chính phủ Quy định quản lý nhà nước 
về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; 

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt, 
Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa 
học công nghệ, 


QUYÉT ĐỊNH 


Điều 1. Ban hành Quy định về quản lý sản xuất và 
chứng nhận rau an toàn. 


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 (mười 
lãm) ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết 
định số 67/1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/4/1998 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
Quy định tạm thời sản xuất rau an toàn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ. Cục trưởng Cục 
Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Cục 
trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phó 
trực thuộc Trung ương; các tô chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 


QUY ĐỊNH 
về quản lý sản xuất và chứng nhận rau an toàn 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-BNN ngày 
19/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) 


Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định điều kiện sản xuất, việc 
kiểm tra, giám sát, chứng nhận điều kiện sản xuất rau 
an toàn (RAT) và chứng nhận sản phẩm RAT. 

2. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá 
nhân trong nước và các tỏ chức, cá nhân nước ngoài 
tham gia sản xuất, kiểm tra, chứng nhận điều kiện sản 
xuất và chứng nhận RAT tại Việt Nam. 

3. Những nội dung trong quy định này không phù 
hợp với các Điều ước mà Việt Nam gia nhập thì thực 
hiện theo các Điều ước quốc tế đó. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được 
hiểu như sau: 


1. Rau an toàn (RAT): là những sản phẩm rau tươi 
(bao gồm tất cả các loại rau ăn: lá, thân, củ, hoa, quả, 
hạt, các loại nấm thực phẩm...) được sản xuất, thu 
hoạch, sơ chế, bao gói, bảo quản theo quy trình kỹ 
thuật bảo đảm tồn dư về vi sinh vật, hoá chất độc hại 
dưới mức giới hạn tối đa cho phép theo quy định tại 
Phụ lục 1, 2, 3, 4 của Quy định này. 

2. Điều kiện sản xuất RAT: là hệ thông cơ sở vật 
chất, kỹ thuật bảo đảm các tiêu chí về điều kiện môi 
trường và quy trình sản xuất của các cơ sở sản xuất để 
đảm bảo sản xuất ra các sản phẩm rau đạt tiêu chuẩn 
an toàn. 

3. Ngưỡng an toàn: là mức giới hạn tối đa cho 
phép của dư lượng hoá chất độc hại (kim loại nặng, 
nitrat, thuốc bảo vệ thực vật, các chất điều hoà sinh 
trưởng), các vi sinh vật có hại được phép tồn tại trên 
rau mà không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người theo 
quy định hiện hành của Bộ Y tế. 

4. Tổ chức chứng nhận RAT: là tỗ chức có đủ điều 
kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, được 
cơ quan nhà nước có thảm quyền công nhận hoặc chỉ 
định làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm nghiệm và 
chứng nhận RAT. 


Chương II 
ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT RAU AN TOÀN 


Điều 3. Nhân lực 

1. Tổ chức sản xuất RAT phải có cán bộ kỹ thuật 
chuyên ngành hoặc hợp đồng thuê cán bộ chuyên 
ngành về trồng trọt hoặc BVTV từ trung cấp trở lên để 
hướng dẫn kỹ thuật sản xuất RAT. 

2. Người sản xuất RAT phải qua lớp huấn luyện 
kỹ thuật sản xuất RAT. 

Điều 4. Đất trồng 

1. Đất quy hoạch để trồng RAT phải đảm bảo các 
điều kiện sau đây: 

a) Có đặc điểm lý, hoá, sinh học phù hợp với sự 
sinh trưởng, phát triển của cây rau. 

b) Không bị ảnh hưởng trực tiếp các chất thải công 
nghiệp, chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, bệnh 
viện, các lò giết mỗ gia súc tập trung và từ các nghĩa 
trang, đường giao thông lớn. 

c) Đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đất trồng trọt 
theo Tiêu chuẩn TCVN 5941:1995, TCVN 7209 : 
2000 nêu tại Phụ lục 5, 6 của Quy định này. 

2. Đất ở các vùng sản xuất RAT phải được kiểm 
tra mức độ ô nhiễm định kỳ hoặc đột xuất. 


Điều 5. Phân bón 

1. Chỉ sử dụng các loại phân bón trong Danh mục 
phân bón được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam, 
phân hữu cơ đã qua xử lý bảo đảm không còn nguy cơ 
ô nhiễm hoá chất và vi sinh vật có hại. 

2. Không sử dụng các loại phân có nguy cơ ô 
nhiễm cao như: phân chuông tươi, nước giải, phân chế 
biến từ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp để bón 
trực tiếp cho rau. 

Điều 6. Nước tưới 

1. Nước tưới cho rau phải lấy từ nguồn không bị ô 
nhiễm bởi các vi sinh vật và các hoá chất độc hại, phải 
đảm bảo chât lượng nước tưới theo Tiêu chuân TCVN 
6773: 2000 (phụ lục 7). 

2. Không sử dụng nước thải công nghiệp chưa qua 
xử lý, nước thải từ các bệnh viện, các khu dân cư tập 
trung, các trang trại chăn nuôi, các lò giết mỗ gia súc, 
nước phân tươi, nước giải, nước ao tù đọng đẻ tưới 
trực tiêp cho rau. 

` 3. Nguồn nước tưới cho các vùng RAT phải được 
kiêm tra định kỳ và đột xuât. 


Điều 7. Kỹ thuật canh tác RAT 
1. Luân canh: Khuyến khích bố trí công thức luân 
canh hợp lý giữa các loài rau, giữa rau với cây trồng khác. 


10 


2. Xen canh: Việc trồng xen giữa rau với các cây 
trồng khác không tạo điều kiện đẻ sâu bệnh phát sinh, 
phát triên. 

3. Vệ sinh đồng ruộng: 

a) Khu vực trồng RAT cần được thường xuyên vệ 
sinh đông ruộng đê hạn chế nguồn sâu bệnh hại và ô 
nhiễm khác. 

b) Đối với rau trồng theo công nghệ cao cũng phải 
thực hiện các biện pháp vệ sinh tiêu độc và đảm bảo 
thời gian cách ly hợp lý giữa các trà, vụ gieo trồng. 

4. Chọn giống rau: Không được sử dụng các giống 
rau biến đổi gen (GMO) khi chưa có giấy chứng nhận 
an toàn sinh học. 

5. Bón phân: Sử dụng đúng chủng loại, liều lượng, 
thời gian bón và cách bón theo quy trình trông trọt 
RAT cho từng loại rau; riêng phân đạm phải bảo đảm 
thời gian cách ly trước khi thu hoạch ít nhât 10 ngày 
và ít nhất 7 ngày đối với phân bón lá. 

Điều 8. Phòng trừ sâu bệnh 

1. Áp dụng kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp 
(IPM) trên rau; khuyến khích phát triển sản xuất rau 
theo hướng thực hành nông nghiệp tôt (GAP). 

2. Khuyến khích xây dựng nhà lưới, nhà màn cách 
ly côn trùng phù hợp với nhu cầu sinh trưởng của mỗi 


lại 


loài rau và điều kiện sinh thái của từng vụ, từng vùng, 
đặc biệt với các loại rau có giá trị kinh tế cao, rau 
trồng trái vụ. 

3. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện 
sớm các đối tượng sâu bệnh hại để phòng trừ kịp thời. 

4. Áp dụng các biện pháp phòng trừ thủ công, đặc 
biệt là biện pháp bắt sâu, bắt bướm và diệt ỗ trứng sâu 
vào thời điểm thích hợp, tiêu huỷ các cây, bộ phận của 
cây bị bệnh. 

5. Sử dụng các thuốc trừ sâu bệnh nguồn gốc sinh 
học, biện pháp phòng trừ sinh học, nhất là đối với các 
loại rau ngắn ngày. Bảo vệ, nhân nuôi và phát triển 
thiên địch trong các vùng trồng rau. 

6. Hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc hoá học để 
phòng trừ sâu bệnh cho rau. Trường hợp cần thiết phải 
sử dụng thuốc hoá học tuân thủ nguyên tắc 4 đúng: 

a) Đúng chủng loại: Chỉ sử dụng các loại thuốc 
thuộc Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên 
rau ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn ban hành. 

b) Đúng liều lượng: Sử dụng đúng nồng độ và liều 
lượng hướng dẫn trên bao bì cho từng loại thuốc và 
từng thời gian sinh trưởng của cây trồng. 


12 


c) Đúng cách: Áp dụng biện pháp phun xịt, tung 
vãi hoặc bón vào đất theo đúng hướng dẫn của từng 
loại thuôc đê đảm bảo hiệu quả, an toàn cho người và 
môi trường. 

d) Đúng thời gian: Sử dụng thuốc đúng thời điểm 
theo hướng dẫn để phát huy hiệu lực của thuốc và tuân 
thủ thời gian cách ly được quy định cho từng loại 
thuốc, từng loại rau. 

Điều 9. Thu hoạch và bảo quản RAT 

1. Thu hoạch: Rau an toàn phải thu hoạch đúng kỹ 
thuật, đúng thời điểm để đảm bảo năng suất, chất 
lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

2. Bảo quản: Rau an toàn sau khi thu hoạch phải 
được bảo quản bằng biện pháp thích hợp để giữ được 
hình thái và chất lượng của sản phẩm. 

Điều 10. Công bố tiêu chuẩn RAT 

Trước khi tiến hành sản xuất, tổ chức sản xuất thì 
phải công bố tiêu chuẩn chất lượng theo quy định về 
công bố tiêu chuân chất lượng hàng hoá ban hành kèm 
theo Quyết định số 03/⁄2006QĐ - BKH ngày 
10/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Điều 11. Sản phẩm RAT trước khi lưu thông 


Các sản phẩm RAT trước khi đưa vào lưu thông 
trên thị trường phải đảm bảo các điêu kiện sau đây: 


13 


1. Có giấy chứng nhận RAT do tổ chức chứng 
nhận RAT cấp. 

2. Có bao gói thích hợp để đảm bảo chất lượng và 
vệ sinh an toàn thực phẩm, trường hợp không thể bao 
gói kín phải dùng dây buộc hoặc dụng cụ chuyên 
dùng để thuận lợi cho khâu vận chuyền, bảo quản và 
tiêu thụ. 

3. Có nhãn hàng hoá gắn liền với bao gói, dây 
buộc hoặc gắn trực tiếp vào từng sản phẩm (củ, quả); 
việc ghi nhãn hàng hoá RAT phải thực hiện theo Nghị 
định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ghi nhãn hàng hoá. 

Điều 12. Tổ chức sản xuất, kiểm tra và giám sát 
RAT 

1. Khuyến khích tổ chức sản xuất RAT theo các 
hình thức phù hợp với quy mô sản xuất như: tổ hợp 
tác, hợp tác xã, doanh nghiệp. 

2. Tổ chức sản xuất RAT phải đăng ký và chấp 
hành nghiêm túc các quy định về sản xuất RAT, chịu 
sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý chuyên 
ngành theo quy định tại văn bản này, chịu trách 
nhiệm trước pháp luật và người tiêu dùng về chất 
lượng, tính an toàn của sản phẩm do mình sản xuất 
và cung ứng. 


14 


Chương II 
THỦ TỤC CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN SẢN XUÁT RAT 


Điều 13. Đăng ký và chứng nhận điều kiện sản 
xuất RAT 

1. Tổ chức sản xuất RAT gửi hồ SƠ đăng ký đề nghị 
công nhận đủ điều kiện sản xuất RAT về Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tiến hành sản xuất. 

2. Hồ sơ đăng ký gồm: 

a) Đơn đăng ký đủ điều kiện sản xuất RAT và bản 
kê khai điêu kiện sản xuât kèm theo (Phụ lục 8). 

b) Tài liệu liên quan khác (nếu có). 

Điều 14. Thẩm định và chứng nhận điều kiện 
sản xuất RAT 

a) Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận 
hồ sơ đăng ký hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tô chức thâm định, nêu đảm bảo điều kiện 
theo quy định thì câp giây chứng nhận đủ điêu kiện 
sản xuât RAT. 

b) Nếu chưa đảm bảo điều kiện sản xuất RAT, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức 
đăng ký khắc phục những điều kiện chưa đạt yêu cầu. 

e) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất RAT có 
hiệu lực tối đa không quá 3 năm, hết thời hạn phải 
đăng ký lại. 


15 


Điều 15. Giám sát, kiểm tra điều kiện sản xuất 
RAT 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 
việc giám sát, kiểm tra điều kiện sản xuất của các tổ 
chức được cấp giấy chứng nhận. Nếu phát hiện không 
đảm bảo đủ điều kiện quy định thì ra văn bản yêu cầu 
khắc phục, quá thời hạn mà tổ chức không khắc phục 
được thì ra quyết định thu hỏi giấy chứng nhận. 

Điều 16. Phí cấp giấy chứng nhận điều kiện sản 
xuất RAT 

Tổ chức, cá nhân sản xuất RAT phải trả phí cho 
việc thẩm định để cấp giấy chứng nhận điều kiện sản 
xuất RAT theo quy định hiện hành. 


: Chương IV 
THỦ TỤC CHỨNG NHẬN RAU AN TOÀN 


Điều 17. Điều kiện tổ chức chứng nhận RAT 

1. Có đủ cán bộ chuyên ngành về trồng trọt hoặc 
BVTV từ trình độ đại học trở lên đẻ giám sát, kiểm tra 
quá trình sản xuất RAT phù hợp với quy mô sản xuất 
tương ứng. 

2. Có đủ trang thiết bị cần thiết hoặc có hợp đồng 
thuê tö chức khác có đủ năng lực đề thực hiện việc 
kiêm nghiệm RAT. 


16 


3. Tổ chức chứng nhận RAT chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về kết quả chứng nhận của mình. 


Điều 18. Thủ tục công nhận, chỉ định Tổ chức 
chứng nhận RAT 

1. Tổ chức có nhu cầu hoạt động về chứng nhận 
RAT gửi Hồ sơ đăng ký vê Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn nơi đóng trụ sở chính. Hồ sơ gồm: 

a) Đơn đăng ký được công nhận là Tổ chức chứng 
nhận RAT theo mẫu tại Phụ lục 9. 

b) Bản kê khai chỉ tiết kèm theo Đơn đăng ký về 
các điêu kiện được quy định tại khoản I và khoản 2 
Điêu 17 Quy định này. 

c) Tài liệu liên quan khác (nếu có). 

2. Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày 
nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn thâm định điêu kiện của các tô chức đăng ký, nêu 
đủ điều kiện thì ra quyêt định công nhận là tô chức 
chứng nhận RAT. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ 
định đơn vị thực hiện việc chứng nhận RAT. 

Điều 19. Giám sát, kiểm tra 

Tổ chức chứng nhận RAT tiến hành giám sát, kiểm 
tra trong suốt quá trình sản xuất theo quy trình đã được 
thông báo trước cho các tổ chức sản xuất RAT. 


17 


Điều 20. Phí cấp giấy chứng nhận RAT 

Tổ chức, cá nhân sản xuất RAT phải trả phí cho 
việc thâm định để cấp giấy chứng nhận RAT theo quy 
định hiện hành. 


Chương V 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ RAU AN TOÀN 


Điều 21. Nội dung quản lý nhà nước về RAT 

1. Xây dựng quy hoạch sản xuất và đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng các khu sản xuất RAT tập trung. 

2. Ban hành các chính sách khuyến khích phát 
triên sản xuât và tiêu thụ RAT. 

3. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các 
quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn chất lượng về RAT. 

4. Quản lý việc đăng ký, kiểm tra và cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất RAT, công bố tiêu 
chuẩn chất lượng RAT, kiểm nghiệm và chứng nhận 
RAT. 

.5. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người sản 
xuất, chứng nhận RAT. 

6. Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tô 
cáo về sản xuât, chứng nhận RAT. 


18 


Điều 22. Phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về RAT 

1. Cục Trồng trọt là đầu mối thực hiện quản lý nhà 
nước, tổ chức chỉ đạo thực hiện về RAT, có trách nhiệm: 

a) Chủ trì xây dựng các chính sách, văn bản quy 
phạm pháp luật về sản xuất RAT. 

b) Chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể các khu 
sản xuất RAT tập trung trên phạm vi toàn quốc; chỉ 
đạo thực hiện các chương trình, dự án RAT. 

c) Hướng dẫn, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương thực hiện tô chức chứng nhận điêu kiện sản xuât 
RAT, sản phẩm RAT, kiểm tra giám sát về sản xuất 
RAT tại địa phương. 

d) Phối hợp với Thanh tra Bộ chỉ đạo việc kiểm 
tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo về sản xuất, 
chứng nhận điều kiện sản xuất RAT, chứng nhận sản 
phâm RAT. 

2. Vụ Khoa học công nghệ: 

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà 
soát, đề xuất sửa đổi, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuân 
kỹ thuật đối với sản xuất RAT. 

b) Quản lý các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất 
thử về sản xuất, bảo quản RAT. 


19 


c) Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, chỉ 
đạo, giám sát, quản lý về sản xuât và chứng nhận RAT. 

3. Cục Bảo vệ thực vật: 

a) Đào tạo tập huấn và chỉ đạo mở rộng áp dụng 
quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM, ICM) trên 
rau, quy trình sản xuât RAT theo GAP. 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ 
đối với hệ thống bảo vệ thực vật ở các địa phương trong 
việc thực hiện nhiệm vụ về sản xuất RAT theo sự phân 
công của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 

4. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: 

a) Tập huắn, phổ biến quy trình kỹ thuật cho nông 
dân về sản xuât RAT. 

b) Thông tin, tuyên truyền góp phần thúc đẩy sản 
xuât và tiêu thụ RAT. 

c) Xây dựng các mô hình trình diễn về RAT tại 
các vùng trọng điêm đê khuyên cáo nhân rộng. 

Š. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các 
tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương: 

a) Xây dựng, trình UBND tỉnh, thành phố quy 
hoạch vùng sản xuất RAT và dự án đầu tư phát triển 
vùng sản xuất RAT tại địa phương; 

b b) Đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích, 
hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ RAT; 


20 


c) Quản lý việc đăng ký và tổ chức kiểm tra, thẳm 
định và cấp giấy chứng nhận điều kiện sản xuất RAT; 

d) Trên cơ sở những quy trình sản xuất RAT của 
Bộ, xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy trình sản xuất 
RAT phù hợp với điều kiện địa phương; 

đ) Đào tạo, tập huấn và cấp chứng chỉ về sản xuất 
RAT cho người sản xuất; 

e) Công nhận, chỉ định và quản lý hoạt động của 
các Tổ chức chứng nhận RAT trên địa bàn; 

ø) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
về sản xuất RAT và chứng nhận chất lượng RAT. 

Điều 23. Điều khoản thi hành 

1. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt 
động sản xuất, kiểm tra và chứng nhận RAT có trách 
nhiệm thực hiện Quy định này, nếu vi phạm tuỳ theo 
mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề 
vướng mắc, phát sinh cần phản ánh về Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đẻ kịp thời giải quyết. 


BỘ TRƯỞNG 
Đã ký: Cao Đức Phát 


21 


Phụ lục 1 
Mức giới hạn tối đa cho phép của hàm lượng nitrat (NO;) 
trong một số sản phẩm rau tươi (mg/kg) 
(Theo Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT của Bộ Y tố 


| Mức Mức 
TT | Tênrau giới hạn TT | Tên rau giới hạn 
(mgikg) (mgfkg) 
1 |Bắp cải < 500 12 |Khoai tây <250 
2 |Suhào s 500 13 |Hành tây <80 
3 |Suplơ <500 Hành lá <400 
4 |Cải củ s 500 Bầu bí <400 
5 |Xà lách < 1.500 Ngô rau <300 
6 |Đậu ăn quả <200 Cà rốt <250 
7 |Cà chua < 150 Măng tây <200 
8 |Càtím <400 Tỏi <500 
9 |Dưa hấu <80 Ớt ngọt <200 
10 |Dưa bở <90 Ớt cây <400 
11 | Dưa chuột <150 Rau gia vị <8600 


22 


Phụ lục 2 


Mức giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại nặng 
và độc tố trong sản phẩm rau tươi 
(Theo Quoết định số 867/1998/QĐ-BYT của Bộ Y tê) 


Tr| "9gp tổ | geilạn |rr | Tnng g9 gia 
(mg/kg) (mgikg) 
1_ |Asen (As) <0/2 7 |Bo(B) <18 
2 |Chì (Pb) <0/6-1,0 | 8 |Thiếc (Sn) <200 
3 |Thuỷ ngân (Hg) | <0.005 | 9 |Antimon s1 
4. |Đồng (Cu) <50 | 10 |Patulin (độc tố) | <0,05 
5 |Cadimi (Cd) <0,02 Aflatoxin (độc tố) | < 0,005 
6 
Phụ lục 3 
Mức giới hạn tôi đa cho phép của một số vỉ sinh vật 
trong rau tươi 
(Theo Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT của Bộ Y té) 
TT Vi sinh vật “EU 
1 Salmonella (25g rau)” 0/25g 
2 |Colifoms 10/g 7| 
3 Staphylococcus aureus Giới hạn bởi GAP 
4 Escherichia coli Giới hạn bởi GAP 
§ Clostridium perfringens Giới hạn bởi GAP 


* Chú ý: Số lượng Salmonella không cho phép có trong 25g rau. 


23 


Phụ lục 4 


Mức giới hạn tối đa cho phép (MRLs) của một số thuốc 


bảo vệ thực vật trên rau tươi (< mg/kg) 


TT |  Leạireu | common c—- ASEAN | Codex 
1. Bắp cải 

1 Abamectin 0,02 
2 Acephate 20 

3 Alachlor 0,20 
4 Carbaryl 50 

5 Chlorfluazuron 20 

[s | Chlorothalonil 1,0 

Tử Cypermethrin 1,0 

8 Diafenthiuron 20 
9 Dimethoate 20 
10 Fenvalerate 3,0 BESI| 
TH Fipronil 0,03 
12 Indoxacarb. 20 
13 Flusulfamide 0,05 
14 Metalaxyl 0,5 
15 Permethrin | 50 
16 Spinosad | 1,0 
17 IR Streptomycin sulfate | 


TT | LoẾP% | cammenmemes | ASEAN | Cao 
18 Trichlorfon Ỉ 0,5 
198 Triadimefon 0,5 
2. Súp lơ 
20 J Chlorothalonil 1,0 
21 Fenvalerate 20 
2 Metalaxyl 0,5 
23 Permethrin 0,5 
24 Rotenone 0,2 
3. Rau cải 
25 | Abamectin 0,02 
26 Acephate 1,0 
[zz | Carbendazim 4,0 
28 Chlorothalonil 1/0 
la [ Deltamethrin 0,5 
30 Fenvalerate 20 
31 Flusulfamide 0,05 
32 Metolachlor 0,2 
33 Metalaxyl 20 
34 Permethrin 50 
35 Rotenone 0,2 


E2) 


Tr Loại rau Tên hoạt chất Theo Theo 
Common names | ASEAN Codex 
4. Xà lách 
36 Acephate 5,0 
37 Permethrin 20 
38 Rotenone 0,2 
Im= 5. Cà chua 


43 Chlorothalonil 5,0 

44 Carbendazim 1/0 
45 Dimethoate 1,0 

46 Fenvalerate 1,0 

47 Metalaxyl 0,5 

48 Permmethrin 1,0 

49 Cypermethrin 05 0,5 

6. Khoai tây 

50 Carbendazim II 3,0 

51 Chlorothalonil 0.2 

s2 Fenitrothion 0,05 


Tên hoạt chất Theo Theo 
Mỹ ri nm Common names ASEAN Codex 
53 Metalaxyl 0,05 
54 Methidation 0,02 
— 
55 Permethrin 0,05 
56 Rotenone 0,2 
7. Đậu ăn quả 
S7 Carbendazim 1,0 
58 Chlorothalonil 5.0 
s9 Rotenone 0,2 
=k. 
8. Dưa chuột 
60 Chlorothalonil 5/0 
61 Carbendazim 0,5 
` 
62 Fipronil 0,01 
63 Metalaxyl 0,5 
64 Metalaxyl 0,5 
65 Rotenone 0,2 
Cypermethrin 0/2 0,2 
66 Ji ypel 
9. Hành 
67 |Chlorothaloni 05 
68 |Metalaxyi 20 
69 |Cypemethiin 0.1 0,1 


27 


Phụ lục 5 


Mức giới hạn tối đa cho phép của hoá chất 
bảo vệ thực vật trong đất 
(Theo TCVN 5941-1995) 


MPCA 
Sofit 


C¡zHaøCINO¿ 


Fenoxaprap-ethyl 
(Whip S) 
Simazine. 

Cypermethrin 


=— Mức 

TT Hoá chất keb ion Tác dụng | cho phép 
(< mgfkg) 

1 |Altrazine CaH¡4CINOs 

|2 |24-p CaH;CzO; 
3 |Dalapon C›H,ClaO; 

[+] 
5 
6 


C¡sH:zCINOs 


CzzH¡sClzNOa 


9 |Satum (Benthiocarb) |C;zH›eClNOS 
10 | Dual (Metolachlor) C¡sHzzCINO; 

| 11 |Fuj - One Cạ¿HO¿S;  |Diệtnấm | 0,1 
12 |Fenvalerat C;sH;aCINO; Trừ sâu. 01 | 
13 |Lindan CaHs;Cls Trừ sâu. 0,1 
14 |Monitor C;zHaNO¿PS Trừ sâu 0,1 

(Methamidophos). 

15 |Monocrotophos C;H¡NO;P Trừ sâu 0,1 
16 |Dimethoate CzH:zNOPS; Trừ sâu 0,1 
17 _|Methyl Parathion CaH¡oNO;PS Trừ sâu 01 
18 | Triclofon (Clorophos) |C„H;ClzO,P Trừ sâu 0,1 
19 |Padan C;HueNaO;¿S;  |Trừ sâu 0,1 
20 | Diazinon C¡zH2yN¿OaPS _ | Trừ sâu. 0,1 
21 |Fenobucarb(Bassa) |C;¿HzyNO; TR Sâu 0,1 
22 |DDT 


Trừ sâu. 


Phụ lục 6 


Mức giới hạn tối đa cho phép 
của kim loại nặng trong đất 
(Theo TCVN 7209:2000) 
_ny Nguyên tố Mức cho phép 
| (< mgikgippm) 
1 Arsenic (As) 12 
2 Cardimi (Cd) 2 
3 Đồng (Cu) 50 
4 Chỉ (Pb) 70 
5 Kẽm (Zn) 200 


29 


Phụ lục 7 


Mức giới hạn tối đa cho phép 
của một số chất trong nước tưới 
(Theo TCVN 6773:2000) 
TT Thông số chất lượng Đơn vị k-2:-% 
——— P 

1 "...Ề Vu ÓC 

2_ |Tỷ số SAR" của nước tưới mgilit <18 

3 |Bo L mgflit 1-4 

4 |Oxy hoà tan mgflit >2 

5 |pH mgilít 5,8-8,5 

6 |Clorua (CI) mgilit <350 

7 |Hoá chất trừ cỏ mgflít <0,001 

8 |Thuỷ ngân mgflít <0,001 

9 |Cadmi (Cd) mgflit 0,005 - 0,01 
10 |Asen (As) mgilit <0,05 - 0,1 

11 | Chỉ (Pb) mgflít <0,1 

12 | Crôm (Cr) mgllít sử: <0,1 

# |emen | mm |8 

| 

14 |Fecal coliform MPN/100ml <200 


* Ty số hấp thụ natri - SAR. 


30 


Phụ lục 8 
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
SẢN XUÁT RAU AN TOÀN 


Tên tổ chức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 


, ngày....... tháng....... năm .. 


1. Tên tổ chức: .. 


2. Địa chỉ của tổ chức 
Số điện thoại:....................; FaX:......................... 
EmMI.S na cố. an 


Sau khi nghiên cứu các quy định của Nhà nước về 
sản xuất và chứng nhận rau an toàn, đặc biệt quy định 
về các điều kiện sản xuất rau an toàn, liên hệ với điều 
kiện sản xuất của cơ sở mình, chúng tôi xin được đăng 
ký là cơ sở có đủ điều kiện sản xuất rau an toàn. 


~ Diện tích sản xuất rau an toàn xin đăng ký: .. 


- Địa điểm tại: thôn: ...................... xã: 
HUYỆP:..........«ceisieessreneeseensnskosenaraee 


31 


- Bản kê khai các điều kiện thực tế của khu vực 
xin đăng ký (kèm theo). 

Chúng tôi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất rau an toàn. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin kê khai ở trên 
là đúng sự thật và trả phí thẩm định theo quy định 
hiện hành. 


Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu) 


MẪU 
BẢN KÊ KHAI ĐIÊU KIỆN SẢN XUÁT RAU AN TOÀN 
(Kèm theo Đơn đăng ký) 


1. Tên tổ chức: .......... 


2. Địa chỉ của tổ chức 
Số điện thoại:......................... TT. 
BE set ncnanasaaesesse 

3. Diện tích đăng ký sản xuất rau an toàn: ......... ha, 


gồm: .. . hộ sản xuất. 


4. Địa điêm: xứ đồng: €/onseztozkos TRO T224/2xx21usia 
NH1 anieeeansis DỤYỆTH) 42:zzasvdnlsesfeV4i4s010AĐ0A 


5. Điều kiện thực tế: 
5.1. Nhân lực: 


Danh sách cán bộ kỹ thuật 


Trnhđộ | Thời gian P 
TT | Họ và tên chuyên môn |_ công tác | Ging 


33 


Danh sách hộ gia đình trong vùng sản xuất 
rau an toàn 


Tr Họ tên Diện tích | Chứng chỉ | Chứng nhận 
chủ hộ đấtrau | được cấp | về sức khoẻ 
5.2. Đất trồng: 
- Chủng loại rau chính đang được trồng trong 
NÙ(EsáeQrsg406446198)010656001100549:4005312 6-4050 Ti 


~ Vị trí đất sản xuất cách các nguồn gây ô nhiễm: 
mm... m. 

5.3. Phân bón: 

- Sẽ sử dụng phân bón trong Danh mục phân bón 
được phép sản xuât, kinh doanh ở Việt Nam. 

- Không sử dụng các loại phân bón có nguy cơ ô 
nhiễm cao. : 

5.4. Nguồn nước tưới cho rau: 

` Nguồn nước sẽ sử dụng tưới cho rau? (sông, ao, 

hô, nước ngâm): ............. 


- Chất lượng nước tưới: 

5.5. Sử dụng thuốc BVTV: 

- Chỉ sử dụng thuốc BVTV trong danh mục các 
loại thuôc BVTV được phép sử dụng trên rau. 


4 


sủ 


- Thực hiện đúng quy trình 4 đúng và đảm bảo 
thời gian cách ly. 

5.6. Sơ chế, bảo quản rau: 

- Kho bảo quản rau: ............................. 

- Điều kiện bao gói sản phẩm: .................. 


- Kiểm tra chất lượng rau sau thu hoạch: 


Chúng tôi cam đoan các nội dung khai ở trên là 
đúng sự thực. 


Thủ trưởng đơn vị 
(Kỹ tên, đóng dấu) 


35 


Phụ lục 9 


MẪU 
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH LÀ TỎ CHỨC 
CHỨNG NHẬN RAU AN TOÀN 


Tên tổ chức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lâp - Tư do - Hạnh phúc 


.., ngày...... thắng........ năm....... 


Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh 


1. Tên tổ chức: 


2, Địa chỉ của tổ chức:................e-..ieesisoiene 
Số điện thoại: 
IENHBIE sạc: 
3. Cơ quan, tổ chức ra quyết định thành lập: .... 
gôm: ... hộ sản xuât. 
4. Lĩnh vực chứng nhận: sản phẩm rau an toàn. 


5. Điều kiện của đơn vị để phục vụ chứng nhận 
rau an toàn. 


5.1. Nhân lực: 
ú Trình độ Thời Công Chứng 
TT kiên bien chuyên gian | việc hiện | chỉ được 
| môn công tác tại cấp 
1 1 


5.2. Điều kiện về trang thiết bị (theo danh mục 


sau): 
1 Ký Đặc ủi“ 
Tên | Số Tình | Chỉ tiêu | Ghi 
TT Í thiết bị. | lượng | pạu trdohhf trạng | kiểm tra | chú 
1 


E===== 


Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy 
định của Nhà nước trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng 
và chứng nhận sản phẩm rau an toàn, chịu trách nhiệm 
về việc cấp giấy chứng nhận RAT. 


Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu) 


37 


NHÓM RAU ĂN LÁ 


CÂY CẢI BÁP 
(Bassica oleracea L. var. capifafa) 


I.NGUÒN GÓC VÀ ĐIÈU KIỆN SINH THÁI 

Cải bắp có nguồn gốc từ châu Âu khoảng giữa thể 
kỉ 16 và là loại rau quan trọng nhất của châu lục này. 
Từ châu Âu cải bắp được truyền bá rộng rãi ở nhiều 
nơi trên thế giới. Tuy nhiên, sản xuất cải bắp ở các 
khu vực nhiệt đới và á nhiệt đới còn hạn chế vì cải bắp 
sinh trưởng phát triển thích hợp ở những vùng núi cao 
hoặc nơi có mùa đông lạnh. 

Cải bắp sinh trưởng tốt nhất khi nhiệt độ trung 
bình ngày 15 - 20°C, chênh lệch biên độ nhiệt độ ngày 
và đêm dao động 5°C. Vùng nhiệt đới chỉ gặp điều 
kiện này ở nơi có độ cao trên 800m so với mực nước 


biển. Nhiệt độ trên 25°C cải bắp vẫn sinh trưởng 
nhưng khả năng cuộn bắp hạn chế (tuy nhiên phản 
ứng với chế độ nhiệt còn phụ thuộc vào đặc tính của 
giống). Các giống cải bắp sớm (KK Cross, cải bắp Hà 
Nội...) có thể tạo bắp ngay trong điều kiện nhiệt độ 
tương đối cao. 

Cây cải bắp thích hợp trên đất giàu dinh dưỡng, 
hàm lượng mùn cao, thoát nước tốt, âm và độ pH từ 
6- 6,5. Cải bắp có khả năng phục hồi bộ lá khá cao. 


II. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ: Có 3 vụ chính. 


vụ | Thời gian gieo hạt | Giống 


Các giống địa phương: 
Cuỗi tháng 7 đầu tháng8 _ | Phù Đểng, Lạng Sơn, 
KK Cross... 


Vụ chinh vụ | Cuối tháng 9 đầu tháng 10 |NS Cross và KY Cross 
Tháng 11 đền giữa tháng 12| NS Cross và KY Cross 


Vụ sớm 


Vụ muộn 


2. Vườn ươm 
Làm đất kỹ, lên luống cao 25 - 30cm, rộng 80 - 
100 cm. Bón lót 300 - 500 kg phân chuông mục + 5 + 
6 kg super lân + 2+3 kg sulfat kali cho 1 sào Bắc bộ. 
Rải phân đều trên mặt luống, đảo đều đất và phân, 


vét đất ở rãnh phủ lên mặt luống dày 1,5-2 cm. Hạt 
giống nên ngâm vào nước ấm 50°C trong 20 phút, sau 


39 


đó ngâm nước lạnh từ 8-10 giờ trước khi gieo. Lượng 
hạt gieo 1,5-2,0 g/m”, gieo xong phủ lên một lớp rạ 
dày 1-2em, sau đó dùng ô doa tưới đẫm nước. Trong 
3-5 ngày sau gieo tưới 1-2 lần/ngày, khi hạt nảy mầm 
nhô lên khỏi mặt đất ngừng tưới 1-2 ngày, sau đó cứ 2 
ngày tưới I lần. 

Khi cây được 2 - 3 lá thật, tia bỏ cây bệnh, cây 
không đúng giống, để mật độ 3 - 4 cm/cây. Sau mỗi 
lần nhỏ tỉa, kết hợp tưới thúc bằng phân chuồng ngâm 
ngấu pha loãng, không tưới phân đạm. 

Tiêu chuẩn cây giống tốt: phiến lá tròn, đốt sít, 
mập, lùn. Cây có 5 - 6 lá thật thì nhô trồng. 


3. Làm đất, bón lót trồng cây 


- Chọn đất trồng có độ pH: 6-6, 5, đất giàu mùn. 
Nơi trồng rau an toàn phải xa nguồn nước thải, các 
khu công nghiệp. Đất trồng phải đảm bảo tưới tiêu 
chủ động. 

- Làm đất kỹ, nhỏ, tơi xốp; lên luống cao 0,2 - 0,25 m, 
rộng l - 1,2 m, rãnh luông 0,2 - 0,3 m. 

- Mật độ trồng: 

+ KK Cross, KY Cross: 35.000 cây/ha (cây cách 
cây 35 - 40 cm, hàng cách hàng 60 - 70 cm). 

+ NS Cross: 30.000 cây/ha (cây cách cây 40 cm, 
hàng cách hàng 60 - 70 cm). 


40 


4. Bón phân 


Lượng phân chuồng cho 1 ha là 25 - 30 tấn (800 - 
1.000kg/sào Bắc bộ) dùng bón lót, chỉ sử dụng phân 
chuồng ủ mục, tuyệt đối không dùng phân tươi. Liều 
lượng và cách bón phân như sau: 


Lượng phân bón | gón lót|_ Bón thúc (%) 


Loại phân 
kg/ha | kg/sào | (*) | Lần1 | Lần 2 [Làn 3 
Phân chuồng 
là lực 180 | 5s | 100 | - | - | - 
Đạmurẽ  |200-240|74-90| 20 | 20 | 30 | 30 


Lân supe ST. || lấp | 160 | + | « | + 
Kali + 180 | 67 | 20 | 20 | 3o | 3| 
Bón thúc làm 3 đợt: 
- Lần 1: sau trồng 15 ngày. 
- Lần 2: thời kỳ trải lá bàng. 
- Lần 3: bắt đầu vào cuốn. 


Có thể dùng đạm nitrat amôn, sulfat amôn thay 
cho urê, kali clorua thay cho kali sulfat hoặc các dạng 
phân hỗn hợp, phức hợp NPK để bón với liều nguyên 
chất tương ứng. Ngoài biện pháp bón vào đất, có thể 
phun qua lá các dung dịch dinh dưỡng đa lượng, trung 
lượng, vi lượng theo hướng dẫn sử dụng của hãng sản 
xuât. 


4 


5. Tưới nước 


- Tuyệt đối không được dùng nguồn nước thải, 
nước ao tù chưa được xử lý đê tưới. 

- Sau khi trồng phải tưới nước ngay, ngày tưới 2 
lần vào sáng sớm và chiều mát cho đến khi cây hồi 
xanh, sau đó 3 - 5 ngày tưới 1 lần phụ thuộc vào độ 
ẩm đất. 

- Các đợt bón thúc đều phải kếp hợp làm cỏ, xới 
xáo, vun gôc, tưới nước. 

- Khi cây trải lá bàng có thể tưới rãnh, sau đó phải 
tháo nước ngay tránh ngập úng. 


6. Phòng trừ sâu bệnh 

6.1. Sâu hại: Cài bắp có các loại sâu hại chính 
như: 

„* Sâu tơ (Plutella xylostella) là sâu gây hại nguy 
hiểm nhật, chúng phát sinh và gây hại liên tục từ 
tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Sâu rất nhanh quen 
thuốc nên phải áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp: 

+ Trước khi trồng ra ruộng 1-2 ngày nên phun thuốc 
Sherpa 25EC hoặc Regent 800WG nông độ 0,1%. 

+ Trong giai đoạn sinh trưởng của cây có thể sử 
dụng các loại thuốc như: thuôc sinh học (BT, Delfn 
WP (32 BIU), Dipel 3,2WP, Aztron700 DBMu, 
Xentary 35WDG...); thuôc hoá học (Sherpa 25EC, 
Atabron SEC, Regent 800WG, Pegasus 500SC...) và 


42 


thuốc thảo mộc (HCĐ95 BTN, Rotenone, Neembon 
A-EC, Nimbecidin 0,03EC...). Nông độ và thời gian 
cách ly của từng loại thuốc áp dụng theo hướng dẫn 
ghi trên nhãn bao bì. 

+ Trồng luân canh giữa rau cải bắp với lúa nước 
hoặc các nhóm rau khác họ (đậu. cà). Trên cùng ruộng. 
có thể trồng xen canh rau họ thập tự với cà chua để 
hạn chế gây hại của sâu tơ. 

e Các loại sâu khác như: Sâu xanh bướm trắng 
(Pieris rapae), sâu khoang (Spodoptera liture), rệp 
(Aphis sp.) thường xuyên phòng trừ kết hợp với phòng 
trừ sâu tơ. Nếu chỉ có riêng rệp hại nặng thì dùng 
thuốc Sherpa 25EC, Sumicidin 10EC, Trebon 10EC, 
Suprathion và Pegasus. 


6.2. Bệnh hại 

Các bệnh hại chính là: thối nhũn do vi khuẩn 
(Erwina carotovora sp.), bệnh thối do nấm 
(Selrotima selerotioum,) bệnh đốm lá (Cereospora 
sp). Hạn chế bệnh bằng cách không để ruộng quá ẩm, 
úng kéo dài; thường xuyên làm vệ sinh, làm cỏ, thu 
gom các lá già... làm cho ruộng sạch, thông thoáng. 

Khi cần có thể dùng các thuốc: 

- Trừ bệnh thối nhũn: Zineb Bul 80WP, Macozeb 
80WP, Ridomil MZ 72WP, Anvil 5SC, Alielte 80WP, 
Curzate MB 72WP; 


43 


- Trừ bệnh đốm lá: Score 250EC, Anvil 5§C, 
Rovral 50WP, Antracol 70WP. 

Khi sử dụng nồng độ và thời gian cách ly phải 
tuân thủ theo đúng hướng dẫn trên nhãn bao bì của 
từng loại thuốc. 


7. Thu hoạch 


Thu hoạch khi bắp cải cuộn chặt, loại bỏ lá gốc, lá bị 
bệnh; không làm giập nát và ngâm băp cải trong nước. 


CÂY CẢI BAO 
(Brassica campestris ssp. pekinensis) 
1. NGUÔN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 

Cải bao còn gọi là cải Bắc Kinh, có nguồn gốc từ 
Trung Quốc. Hiện nay cải bao được trồng rộng rãi 
trên thế giới. 

Cải bao sinh trưởng tốt và cho năng suất cao trong 
điều kiện nhiệt độ 12 - 22°C, bởi vậy ở khu vực nhiệt 
đới chỉ có thể trồng cải bao có hiệu quả trên vùng đất 
cao (500 - 1.500m). Nhiệt độ trên 25°C kìm hãm quá 
trình tạo bắp cải bao và có thể xuất hiện các hiện 
tượng rồi loạn sinh lý (cháy lá) và nhiều loại bệnh hại 
khác. Tuy nhiên, hiện nay đã có những, giống cải bao 
chịu nhiệt, có thể sinh trưởng và cuôn "bắp ở nhiệt độ 
khá cao. Các giống cải chịu nhiệt cần được bố trí 
trông trọt vào vụ sớm hoặc vụ muộn. 


44 


Cải bao yêu cầu lượng nước rất lớn trong thời kỳ 
trải lá và đặc biệt ở giai đoạn hình thành bắp. Tuy 
nhiên cải bao không chịu ngập úng, nếu gặp úng trong 
vòng 3 - 5 ngày cải bao sẽ chết. 

Đất phù hợp cho cải bao là đất giàu dinh dưỡng, 
mùn nhiêu, độ pH: 6,0 - 6,5 và chủ động tưới tiêu. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 

- Vụ sớm: Gieo cuối tháng 7 đầu tháng 8, thu tháng 

9-10. 

- Vụ chính: Gieo cuối tháng 9 đến tháng 1. 

- Vụ muộn: Gieo cuối tháng 12 đầu tháng 1. 

(Có thể áp dụng các biện pháp che phủ để trồng 
cải bao trong mùa hè). 
2. Giống 

Nguồn giống: Nhập nội từ Trung Quốc, Thái Lan, 
Đài Loan và Nhật Bản. Lượng hạt gieo cân thiệt là 
550 - 700g/ha (20 - 25g/sào). 
3. Làm đất 

Chọn loại đất thịt nhẹ, đất cát pha, tơi xốp, giàu 
mùn và dinh dưỡng, pH từ 6,0 - 6,5. Đât phải băng 
phẳng, dễ tưới và thoát nước. Đất được cày bừa kỹ, 


45 


làm sạch cỏ trước khi gieo. Chia luống 1,3 - l4 m, 
mặt luống rộng 1,1 - 1,2 m, cao 25 - 30 cm. 


4. Mật độ, khoảng cách 

+ Giống ngắn ngày: 30 x 30 cm/1cây; mật độ: 6,7 
vạn cây/ha. 

+ Giống trung bình: 40 x 30 cm/1cây, mật độ: 4,8 
vạn cây/ha. 

+ Giống dài ngày: 40 x 50 cm/1cây, mật độ: 3,6 
vạn cây/ha. 


5. Phân bón 
+ Lượng bón 
Loại phân | Tổng lượng phân bón [ Bón lót | Bón thúc (%) 
kgíha | kg/sào| (%) |Lần1| Lần2 

Phân chuồng 
foaiinge 15.000 - 20.000 |_ 540 | 100 | ˆ 
Đạm urê 180-220 | 64-8 | 25 | 35 | 40 
Lânsupe | 375 135 | 100 | - | - 
Kalisulfat | 185 66 40 | 30 | 30 


Tuyệt đối không được dùng phân chuồng tươi, 
phân bắc tươi và nước phân tươi đề bón hoặc tưới. 

+ Cách bón thúc: 

- Lần 1: sau trồng 15 ngày. 

- Lần 2: bắt đầu vào cuốn. 


46 


- Có thể dùng đạm nitrat amôn, sulfat amôn thay 
cho urê, kali clorua thay cho kali sulfat hoặc các dạng 
phân hỗn hợp, phức hợp NPK để bón với liều nguyên 
chất tương ứng. Ngoài biện pháp bón vào đất, có thể 
phun qua lá các dung dịch dinh dưỡng đa lượng, trung 
lượng, vi lượng theo hướng dẫn sử dụng của hãng sản 
xuất. Chỉ thu hoạch sau khi bón phân đạm ít nhất 15 
ngày. 


6. Tưới nước 


Sử dụng nguồn nước sạch để tưới, luôn đảm bảo 
độ âm đát 80%. 


7. Phòng trừ sâu bệnh 

7.1. Sâu hại: Cài bao có các loại sâu hại chính: 

e Sâu tơ (Plutella xylostella) là sâu gây hại nguy 
hiểm nhất, phát sinh và gây hại liên tục từ tháng 10 
đến tháng 3 năm sau. Sâu rất nhanh quen thuốc nên 
phải áp dụng biện pháp phòng trừ tông hợp: 

+ Trước khi trồng ra ruộng 1-2 ngày nên phun thuốc 
Sherpa 25EC hoặc Regent 800WG nông độ 0,1%. 

+ Trong giai đoạn sinh trưởng của cây có thể sử 
dụng các loại thuốc như: thuốc sinh học (BT, Delfin 
WP (32 BIU), Dipel 3/2WP, Aztron 700 DBMu, 
Xentary 35WDG), thuốc hoá học (Sherpa 25EC, 


47 


Atabron 5EC, Regent 800WG, Pegasus 500SC) và 
thuốc thảo mộc (HCĐ 95 BTN, Rotenone, Neembon 
A-EC, Nimbecidin 0,03EC...). Nồng độ và thời gian 
cách ly của từng loại thuốc áp dụng theo hướng dẫn 
ghi trên nhãn bao bì. 

+ Trồng luân canh giữa rau cải bao với lúa nước 
hoặc các nhóm rau khác họ (đậu, cà). Trên cùng ruộng 
có thể trồng xen canh rau họ thập tự với cà chua để 
hạn chế gây hại của sâu tơ. 

© Các loại sâu khác như: Sâu xanh bướm trắng 
(Pieris rapae), sâu khoang (Spodoptera liture), rệp 
(4Aphis sp.) thường xuyên phòng trừ kết hợp với sâu 
tơ. Nếu chỉ có riêng rệp hại nặng thì dùng thuốc 
Sherpa 25EC, Sumicidin 10EC, Trebon 10EC, 
Suprathion và Pegasus. 


7.2. Bệnh hại: Các bệnh hại chính là: thối nhũn do 
vi khuẩn (Erwimia carotovora sp.), bệnh thối do nắm 
(Selrotinia selerotioum) bệnh đốm lá (Cereospora sp). 
Hạn chế bệnh bằng cách không để ruộng quá ẩm, úng 
kéo dài, thường xuyên làm vệ sinh, làm cỏ, thu gom 
các lá già... làm cho ruộng sạch, thông thoáng. 

Khi cần có thể dùng các thuốc: 

- Trừ bệnh thối nhũn: Zineb Bul 80WP, Macozeb 


§0WP, Ridomil MZ 72WP, Anvil 5$C, Alielte 80 
'WP, Curzate MB 72WP; 


48 


- Trừ bệnh đốm lá: Score 250EC, Anvil 5SC, 
Rovral 50WP, Antracol 70WP. 


Nồng độ và thời gian cách ly phải tuân thủ theo 
đúng hướng dẫn trên nhãn bao bì của từng loại thuốc. 
8. Thu hoạch 


Khi bắp cuốn chặt là tiến hành thu hoạch. Khi thu 
hoạch loại bỏ lá già, lá sâu, chỉ lấy phần lá non, bắp 
cuốn và tránh làm giập nát sản phẩm. 


CÂY CẢI XANH NGỌT 
(Brassica juncea L.) 
I.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 


Cải xanh được gieo trồng ở nhiều nơi trên thế giới 
nhưng phổ biến và tập trung ở các nước châu Á, đặc 
biệt là Trung Quốc. Cải xanh có khả năng chịu đựng 
cao với khí hậu nóng, ẩm. Trong mùa lạnh, cải xanh 
sinh trưởng nhanh và cho năng suất cao trên đất giầu 
mùn, thoát nước tốt. 


1. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 
- Vụ xuân hè: Gieo hạt từ tháng 2 đến tháng 6. 


49 


- Vụ thu đông: gieo hạt từ tháng 8 đến tháng 11. 
Có thể dùng các biện pháp che phủ và nhà lưới để 
trồng cải xanh ngọt quanh năm. 


2. Vườn ươm 

Cây cải xanh ngọt có thể gieo thẳng hoặc gieo qua 
vườn ươm. Làm đất nhỏ, lên luống cao 0,3 m, rộng l m, 
rãnh rộng 0,3 m. Bón lót bằng phân chuồng hoai mục 
2-3 kg/1mỶ. Nếu gieo thẳng: 1 mỉ gico 0,5 - 0,8g hạt 
giống; nếu gieo vườn ươm rồi cấy: 1 mỶ gieo 1 - 1,2g 
hạt giống. Gieo hạt xong phủ trầu hoặc rơm rạ trên 
mặt luống rồi tưới đều bằng ô doa, luôn phải đảm bảo 
độ âm cho cây. 


3. Làm đất, trồng cây 


Chọn đất cát pha hoặc thịt nhẹ có độ pH từ 5,5-6,5. 
Làm đất nhỏ, lên luống cao 30 cm, rộng 1,0 m, rãnh 
rộng 30 cm. Rắc phân chuồng mục từ 1,5 - 2 kg/nỶ. 
Nếu không có phân chuồng mục có thể thay thế bằng 
phân hữu cơ vi sinh, lượng dùng từ 2.700-3.000 kg/ha: 
trộn đều với đất, san phẳng sau đó gieo hạt hoặc cấy. 
Nếu gieo hạt đẻ liền chân thì tỉa làm 2 đợt khi cây có 2 
- 3 lá thật và 4 - 5 lá thật với khoảng cách 12 - 15 cm. 
Nếu cấy chuyển thì trồng cây với khoảng cách 20 - 30 
cm, đảm bảo mật độ trồng từ 80 - 100 ngàn cây/ha. 


50 


4. Bón phân 


- Lượng bón: 
Tổng lượng phân bón_| Bón lót | Bón thúc (%) 
¡ phân | - 
Lan, kg/ha kgisào | (%) hàm Lẫn 2 
Phân chuồng 
le 15.000 720 100 F - 
Đạm urê 155 5,5 30 40 30 
Lân supe 310 - 420 11-15 100. - 
Kali sulfat 70 25 50 | 30 20 
- Cách bón: 


+ Bón lót toàn bộ số phân chuồng + 100% phân 
lân + 50% kali + 30% đạm. 
+ Bón thúc: 
Lần 1: Khi cây hồi xanh (sau trồng 7 - 10 ngày). 
Lân 2: Sau trông 15 - 20 ngày. 


5. Tưới nước, chăm sóc 


Cây cải xanh ngọt là cây ngắn ngày và rất cần 
nhiều nước để sinh trưởng nên phải giữ ẩm thường 
xuyên sau khi trồng, mỗi ngày tưới 1 lần, sau đó 2 - 3 
ngày tưới I lần, kết hợp bón phân thúc với tưới nước, 
nhặt sạch cỏ dại và xới xáo vun gôc từ l - 2 lần. 


6. Phòng trừ sâu bệnh 


Các loại sâu bệnh hại chính sau: rệp các loại, bọ 
nhảy, sâu xám, sâu tơ, sâu xanh, bệnh thối nhũn. Sử 


31 


dụng các loại thuốc để phun phòng trừ như: Sherpa 25 
EC 0,15 - 0,20% hoặc thuốc trừ sâu sinh học BT 3%, 
cần kết hợp với biện pháp phòng trừ tổng hợp khác như 
vệ sinh đồng ruộng và có chế độ luân canh hợp lý. 

7. Thu hoạch 


Khi thu hoạch cần loại bỏ các lá gốc, lá già, lá bị 
sâu bệnh; rửa sạch, không đê giập nát, cho vào bao bì 
sạch để tiêu thụ. 


CÂY CẢI BẸ 
(Brassica campestrus L.) 
I.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 


Cải bẹ được gieo trồng ở nhiều nơi trên thế giới 
nhưng phô biến và tập trung ở châu Á, đặc biệt là 
Trung Quốc. Cải bẹ sinh trưởng thích hợp trong mùa 
lạnh, trên các loại đất giàu mùn, thoát nước tốt. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 
Vụ thu đông: Gieo hạt từ tháng 8 đến tháng 10. 


2. Vườn ươm 


Cây cải bẹ có thể gieo thẳng hoặc gieo vườn ươm. 
Làm đất nhỏ, lên luống rộng lm, cao 0,3 m, rãnh rộng 


52 


0,3 m. Bón lót bằng phân chuồng hoai mục 2-3 kg/1mỶ. 
Nếu gieo thẳng: 1 mẺ gieo 9, 5 - 0,7g hạt giống; nêu 
gieo vườn ươm rồi cấy: 1 mgieo 1 - 1„2 g hạt giống. 
Gieo hạt xong phủ trấu hoặc rơm rạ trên mặt luông rôi 
tưới đều bằng ô ô doa mỗi ngày 1 lần. 


3. Làm đất, trồng cây 


Chọn đất cát pha hoặc thịt nhẹ có độ pH từ 5,5- 
6,5. Làm đất nhỏ, lên luống rộng 1,2 -1,5m, cao 30cm, 
rãnh rộng 30 cm. Trồng 3 hàng kiểu nanh sấu trên 
luống, trồng theo hóc. Bỗ hốc trên luống cách nhau 40 
- 50 cm để có khoảng 32 - 45 nghìn cây trên một ha. 


4. Bón phân 
- Lượng bón: 


Tổng lượng phân bón Í gạn tót | Bón thúc (%) 


Loại phân | kgma Kiö | (%) 


Phân nHyngg 


|!ssszoœ sso-720 100 


| 90-100 | 33-55 


- Cách bón: 


+ Bón lót toàn bộ số phân chuồng + 100% phân 
lân + 50% kali + 30% đạm. 


bX) 


+ Bón thúc: 
Lần 1: Khi cây hồi xanh (sau trồng 7 -10 ngày). 
Lần 2: Sau lần bón 1 từ 15 - 20 ngày. 


5. Tưới nước, chăm sóc 

Cây cải bẹ là cây ngắn ngày và rất cần nước để 
sinh trưởng nên phải giữ ẩm thường xuyên sau khi 
trồng, mỗi ngày tưới 1 lần, sau đó 2 - 3 ngày tưới 
lần, kết hợp bón phân thúc với tưới nước, nhặt sạch cỏ 
đại và xới xáo, vun gốc từ 1 - 2 lần. 


6. Phòng trừ sâu bệnh 

Các loại sâu bệnh hại chính: rệp các loại, bọ nhảy, 
sâu xám, sâu tơ, sâu xanh, bệnh thối nhữn khi có độ 
ẩm cao. Dùng các loại thuốc để phun phòng trừ như: 
Sherpa 25EC 0,15 - 0,20% hoặc thuốc trừ sâu sinh 
học BT 3%. Cần kết hợp với biện pháp phòng trừ tổng 
hợp khác như vệ sinh đồng ruộng, có chế độ luân canh 
hợp lý... 


7. Thu hoạch 


Khi thu hoạch cần loại bỏ các lá gốc, lá già, lá bị 
sâu bệnh, chú ý rửa sạch, không để giập nát, cho vào 
bao bì sạch để sử dụng. 


54 


CÂY RAU MUÓNG 
(Ipomoea aquatica) 


1.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 


Cây rau muống có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới 
châu Á, khu vực Nam và Đông Nam Á, vùng nhiệt 
đới châu Phi, Trung Á và Nam Mỹ, châu Đại Dương. 
Rau muống là cây ngày ngắn, sinh trưởng tốt và cho 
năng suất cao ở nhiệt độ cao, đủ ánh sáng trong vùng 
nhiệt đới ẩm. Rau muông ít gặp ở khu vực có độ cao 
trên 700 m so với mặt biển và nếu có thì sinh trưởng 
kém. Nhiệt độ thấp dưới 23C, rau muống sẽ sinh 
trưởng chậm và cho năng suất thấp. Rau muỗng có thể 
trồng trên nhiều loại khác đất khác nhau (đất sét, đất 
cát, cát pha) nhưng cần ẩm ướt, giàu mùn hoặc được 
bón nhiêu phân hữu cơ. Độ pH thích hợp nhất cho sự 
sinh trưởng của rau muống là 5,3 - 6,0. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


A/ KỸ THUẬT TRÔNG RAU MUỒNG CẠN 
1. Thời vụ 

- Gieo hạt: Từ tháng 2 đến tháng 3. 

- Trồng bằng nhánh: Từ cuối tháng 3 đến tháng 8. 
2. Giống 

- Căn cứ vào màu sắc thân chia ra 2 nhóm chính: 


35 


+ Rau muống trắng. 
+ Rau muống đỏ. 
- Lượng hạt gieo 45 - 50 kg/ha (1,7 - 2 kg/sào). 


3. Làm đất trồng 

- Chọn đất xa khu công nghiệp, bệnh viện, nghĩa 
trang, nguôn nước thải. 

- Trồng rau muống cạn nên chọn đất thịt nhẹ hay 
thịt trung bình, giàu chất hữu cơ, gần nguồn nước tưới. 


- Đất phải được cày, bừa kỹ, nhặt cỏ trước khi 
gieo trồng. Rạch hàng lên luống: mặt luống rộng 
1,2m, rãnh luống 0,3 m, cao 0,15 m. 


4. Mật độ khoảng cách 

~ Gieo hạt: 

+ Gieo thẳng: rạch hàng với khoảng cách 20 - 25 
cm x 6 - 7 cm/khóm (gieo 3 - 4 hạkhóm). 

+ Gieo vãi: khi cây có 4 - 5 lá thật thì tỉa thưa và 
định khóm (mỗi khóm 3 - 4 cây). Có thể sử dụng cây 
tỉa trông ra ruộng khác. 

~ Trồng cạn từ nhánh: 

Chọn nhánh bánh tẻ (không nên non hoặc quá 
già), mỗi khóm để 2 - 3 nhánh với chiều dài nhánh 
khoảng l8 - 20 cm. Khoảng cách trồng: 20 x 10 
cm/khóm. Khi trồng nên đặt nhánh hơi nghiêng, vùi 


56 


đất kín 2 - 3 đốt thân, nén chặt gốc và phải tưới nước 
liên tục mỗi ngày 1 lần đến khi bén rễ, thường xuyên 
đảm bảo độ ẩm đất. 


5. Phân bón 
+ Liều lượng và phương pháp bón phân: 


300 - 320 
370 - 500 


Tuyệt đối không được dùng phân chuồng tươi, 
phân bắc tươi và nước phân tươi để bón hoặc tưới. 

- Có thể dùng các dạng đạm nitrat amôn, sulfat 
amôn thay cho urê, clorua kali thay cho kali sulfat 
hoặc các dạng phân hỗn hợp NPK để bón với liều 
nguyên chất tương ứng. Ngoài biện pháp bón vào đất, 
có thể phun qua lá các dung dịch dinh dưỡng đa 
lượng, trung lượng, vi lượng theo hướng dẫn sử dụng 
của hãng sản xuất. 

- Bón lót: toàn bộ phân chuồng + Sup€ lân + kali 
sulfat. Trộn đều phân, rải trên mặt luống, lấp đất trước 
khi gieo hoặc rạch hàng và rắc phân theo hàng trước 
khi gieo trồng. 


57 


- Bón thúc: Lượng đạm urê dùng để bón thúc sau 
mỗi đợt thu hái (0,8 - Ikg/sào), chủ yếu hoà nước để tưới. 

- Tưới hoặc bón phân cho cây trước khi thu hái ít 
nhất 15 ngày. 

* Chú ý: Sau khi tưới thúc phân đạm, nên tưới lại 
nước lã. 


6. Tưới nước, chăm sóc 

~ Rau muống cạn cần giữ m thường xuyên, độ ắm 
thích hợp cho rau muông cạn là 90% mới cho năng 
suất cao và chất lượng tốt. 

- Sau khi gieo hoặc cấy 45 - 50 ngày thì thu hái 
lứa đâu (hái vỡ). 

- Nếu chăm sóc tốt, các đợt hái sau chỉ cách nhau 
20 - 25 ngày. Khi thu hái nên để lại 2 - 3 đốt thân. Sau 
môi đợt thu nên tưới thúc phân đạm ngay để rau 
nhanh nảy mâm. 


7. Phòng trừ sâu bệnh 

Các sâu bệnh hại.chính: 

+ Sâu ba ba (1: aiwania cirumdara) thường gây hại 
trên các ruộng rau muống nước, ruộng có độ ẩm cao, 
hoặc rau muống bè. Phòng trừ phải diệt được cả sâu 


non và trưởng thành, có thể sử dụng các loại thuốc 
Sherpa 25EC, Regent 80WG và Sumicidin. 


s8 


+ Sâu khoang (Spodoptera litura) phát hiện 
sớm, bắt sâu bằng tay, ngất ổ trứng và ổ sâu non 
mới mở, khi cần thiết mới phun thuốc, có thể sử 
dụng Sherpa 25EC, thuốc thảo mộc HCĐ 25 BTN, 
thuốc sinh học NPV. 

+ Sâu xanh (Helicoverpa armigera) ít khi gây hại 
nặng. Khi cần phòng trừ có thể sử dụng các thuốc 
Sherpa 25EC, Cyperan 25EC, thuốc sinh học NPV. 

+ Rây xám (Tettigoniella sp.) thường hại nặng ở 
rau muống cạn, có thể phòng trừ bằng các loại thuốc: 
Bassa 50ND, Cyperan 25EC. Phun kỹ sau mỗi lần thu 
hoạch trên cả ruộng. 

Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cần phải tuân 
theo đúng hướng dẫn trên nhãn bao bì của từng loại 
thuốc. 


B/KỸ THUẬT TRÔNG RAU MUÓNG NƯỚC 


1. Thời vụ 

Rau muống nước được cấy ra ruộng từ tháng 3 
đến tháng 8. Thu hoạch từ tháng 4 đến tháng I 1. 
2. Chuẩn bị giống 

Giống được lấy từ các ruộng trồng của năm trước 
đến tháng 3 năm sau, khi rau nảy mầm, tưới thúc nước 


so 


phân hoai mục kết hợp với phần đạm và tro bếp để lấy 
giống đưa ra ruộng cấy (tiêu chuẩn mầm giống cao 25 
- 30 cm). Lượng giống cần từ 650 - 750 kg/ha. Chỉ hái 
các cành tẻ, không hái các cành quá non. 


3. Làm đất 

Đất trồng phải được cày bừa kỹ, san phẳng ruộng, 
làm sạch cỏ. Trước khi cấy cần bón phân lót. 
4. Mật độ, khoảng cách 


Nên cấy theo hàng, khoảng cách giữa các hàng, 
các khóm là 15 cm (2 nhánh/khóm) để tiện chăm sóc 
và thu hái. 


5. Thu hái, để giống 

- Sau cấy 20 - 25 ngày hái vỡ lứa đầu. 

- Khi hái để lại 2 - 3 đốt thân trên mặt nước (hái 
sát gốc cây bị ngập sẽ không mọc lại). 

- Sau khi hái vỡ, tuỳ thuộc điều kiện chăm sóc, 
nhiệt độ và lượng nước điều chỉnh trong ruộng thời 
gian thu hái từ 18 - 25 ngày/lứa. 

~ Để chuẩn bị giống cho năm sau, từ cuối tháng 9, 
chọn chân đất thấp ruộng tốt, cày bừa đất kỹ và cấy 
lại, lúc này cần cấy đày 45 - 50 khóm/m?. 


60 


6. Bón phân 


+ Lượng bón: 
Loại phân Tổng lượng phân bón 
kgíha kgfsào. 
Phân chuồng hoai mục _ |  15.000-20.000. ~ 
[Bam urê ni 
Lân supe 
Kali sulfat 


Không dùng phân chuồng tươi, phân bắc tươi để 
bón có thê dùng phân hữu cơ sinh học, hoặc phân rác 
chế biến thay thế phân chuồng với lượng bằng 1⁄3 
lượng phân chuồng. 


+ Cách bón: 
- Bón lót: toàn bộ phân chuồng + lân + 2 kg urê + 
1 kg kali sulfa/sào: 


~ Bón thúc: lượng phân còn lại được bón thúc làm 
nhiều lần, mỗi lần 0,5 kg urê, 0,1 - 0,2 kg sulfat 
kali/sào sau mỗi đợt thu hái. 


CÂY MÒNG TƠI 
(Basella spp.) 


I.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 


Hiện nay chưa xác định được chính xác nguồn gốc 
cây mồng tơi nhưng có nhiều ý kiến cho rằng dạng 


6l 


trồng phổ biến có quê hương ở khu vực Nam Á. Ngày 
nay cây mồng tơi được gieo trồng rộng rãi tại các 
nước vùng nhiệt đới châu Á, châu Phi, châu Mỹ và 
được coi là cây ngày ngắn ở một số khu vực khí hậu 
ôn đới. 

Cây mồng tơi sinh trưởng tốt tại những nơi đất 
thấp trong vùng nhiệt đới lên đến độ cao 500 m so với 
mặt biển, thậm chí có thể mọc cả ở những khu vực cao 
3000 m trong vùng ôn đới. Trong điều kiện ngày dài 
trên 13 giờ, mông tơi sẽ không ra hoa. Mồng tơi có 
thể sinh trưởng ở nhiều loại đất, nhưng đất cát là thích 
hợp nhất, độ âm trong đất có tác đụng kích thích mồng 
tơi ra hoa. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 

Mồng tơi được gieo trồng chủ yếu trong vụ xuân 
và thu hoạch suốt vụ hè đên mùa thu. Thời vụ gieo 
trồng từ đầu tháng 3 đên tháng 5, thu hoạch từ tháng 5 
đến tháng 9. 
2. Giống 

Có 3 loại giống phổ biến trong sản xuất: 

- Mỗng tơi trắng: Phiến lá nhỏ, thân mảnh, thân và 
lá có màu xanh nhạt. 


62 


- Mồng tơi tía: Phiến lá nhỏ, thân và gân lá có màu 
tím đỏ. 

- Mồng tơi lá to: Nhập từ Trung Quốc, nhưng đã 
được thuần hoá, lá dày, màu xanh đậm, phiến lá to, 
thân mập, thường được trồng dày để dễ cắt tỉa cành 
non ít nhớt và cho năng suất cao. 

- Lượng hạt gieo: 0,7 - 0,8 kg/sào (20 - 21 kg/ha). 


3. Làm đất 

Chọn loại đất thịt nhẹ, thịt trung bình, đất cát pha, 
pH từ 6,0 - 6,7. Đất cày bừa kỹ, làm sạch cỏ trước khi 
gieo trồng, luân canh với cây trồng khác họ. Làm 
luống: mặt luống rộng 1-1,2 m, rãnh luống 0,2 - 0,3m, 
cao 25 - 30 cm. 


4. Mật độ khoảng cách 

Mông tơi có thể gieo thắng theo hàng hoặc gieo 
cây con rồi tỉa cấy khi có 2 - 3 lá thật. Khoảng cách: 
hàng cách hàng 20 - 25 cm; cây cách cây 20 cm. Mật 
độ: từ 16 đến 17 vạn cây/ha. 
5. Phân bón 

+ Lượng bón: 


63 


Tổng lượng Bón thúc 


Loại phân phân bón _ * | (%) 
| Kgíha | Kg/sào Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 
Phân chuồng | 10.000- TH Lư - : 
hoai mục 15.000 


150-200 


Đạm urê 12,0-15,0 


Lân supe 


Kali sulfat 72-8.5 


Tuyệt đối không được dùng phân chuồng, phân 
bắc và nước phân tươi đẻ bón hoặc tưới. Có thể dùng 
phân hữu cơ sinh học hoặc phân rác chế biến thay thế 
phân chuông với lượng bằng 1/3 lượng phân chuồng. 

+ Cách bón thúc: 

- Lần 1: Sau trồng 10 ngày. 

- Lần 2: Sau trồng 25 - 30 ngày (đã thu hái vỡ). 

Lượng phân đạm và kali còn lại hoà tưới sau mỗi 
đợt hái. 

- Xới xáo, vun gốc, làm cỏ, kết hợp với các đợt 
bón thúc. 

- Chỉ được thu hoạch sau khi bón hoặc tưới phân ít 
nhất 7- 10 ngày. 

Có thể dùng nitrat amôn, sulfat amôn thay cho urê, 
clorua kali thay cho sulfat kali hoặc các phân hỗn hợp 


64 


NPK với liều lượng nguyên chất tương đương, hoặc 
phun các dung dịch dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, 
vi lượng qua lá theo hướng dẫn của hãng sản xuất. 


6. Tưới nước 


Sử dụng nguồn nước sạch để tưới (nước sông hoặc 
nước giếng), luôn giữ độ m đất 80%. 

7. Phòng trừ sâu bệnh 

- Sâu hại: Thường bị sâu khoang (Spodoperalitura) 
và một số sâu ăn lá khác gây hại nhưng ít nghiêm 
trọng, cần sử dụng biện pháp thủ công bắt sâu và ngắt 
ô trứng sâu. Trong trường hợp bị sâu hại nặng mới 
dùng thuốc NPV hoặc Sherpa 25EC. 

- Bệnh hại: Chủ yếu có bệnh đốm mắt cua 
(Cercospora SP), nếu chăm sóc tốt, cây phát triển 
mạnh sẽ hạn chế bệnh. Khi bệnh nặng mới dùng thuốc 
Rovra 50WP, Score 250EC, Anvil 5SC. Phun theo 
hướng dẫn trên nhãn bao bì của từng loại thuốc, thời 
gian cách ly tối thiểu là 10 ngày. 


8. Thu hoạch 


Cần thu hoạch đúng lứa bảo đảm chất lượng rau 
non và phải đảm bảo thời gian cách ly thuộc hoá học 
bảo vệ thực vật và phân đạm bón thúc. 


65 


CÂY XÀ LÁCH 
(Lactuca sativa L.) 


I.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 

Vùng tiểu Á Trung Đông được xem là quê hương 
của cây xà lách. Hiện nay, cây xà lách đã được sử 
dụng và gieo trồng rộng rãi khắp các nước trên thế 
giới. Xà lách thích hợp trong khoảng nhiệt độ 15- 
20°C, với khoảng nhiệt độ này bắp hình thành và cuốn 
chặt, nếu nhiệt độ trên 28°C quá trình cuốn bắp sẽ 
không diễn ra. Khả năng chịu nhiệt của xà lách xoăn 
tốt hơn xà lách cuốn. 

Bộ rễ của xà lách rất yếu, vì vậy cần trồng trên đất 
giầu dinh dưỡng, khả năng giữ nước tốt, đất pha cát 
hơi kiềm. Xà lách không chịu được hạn và đất chua 
(pH<6). 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ, vườn ươm 


- Gieo hạt từ đầu tháng 8 năm trước đến tháng 3 
năm sau. 

- Vườn ươm: 

+ Đất tốt, giàu mùn, giữ âm, dễ thoát nước và đất 
vườn ươm phải làm nhỏ. 

+ Kích thước luống: rộng l m, cao 0,2 - 0,25 m. 


66 


+ Phân chuồng hoại mục: 3 - 4 kg/m”. 

+ Tiêu chuẩn cây con: 5 - 6 lá thật. 

- Lượng hạt gieo 13 - l6 g/sào. 
2. Làm đất trồng 

Chọn đất cát pha, thịt nhẹ, giầu dinh dưỡng, chủ 
động tưới tiêu, xa khu công nghiệp, bệnh viện, nguồn 
chất thải. Đât cày bừa kỹ, làm sạch cỏ, đảm bảo không 
có nguôn sâu bệnh hại; xử lý đât băng vôi bột. 

Kích thước luống: rộng 0,8 -1,0m, cao 20 - 30 cm, 

rãnh rộng 25 - 30 cm. 
Khoảng cách: Cây cách cây: 20 - 25 cm. 
Hàng cách hàng: 20 - 25 cm. 


3. Bón phân 
+ Lượng bón: 

| Tông lượng bón | pạn lạ |_ Bón thúc (%) | 
Tay Long | kema |kgsào| 2 | oợtt | pợt2 | 
Phi hông 20000 | 700 | 100 : Ề | 
Đạm urê 220 NI s0 50 | 
Lân supe 280 | 10 | 100 TH | 
Kali sulfat 100 | 36 | 25 50 | 25 | 


67 


Tuyệt đối không dùng phân tươi và nước phân 
chưa hoai mục để bón hoặc tưới cho cây. Có thể dùng 
phân hữu cơ sinh học, hoặc phân rác chế biến thay thế 
cho phân chuồng lượng bằng 1/3. 

Có thể dùng đạm nitrat amôn, sulfat amôn thay 
cho urê, clorua kali thay cho sulfat kali hoặc các phân 
hỗn hợp NPK với liều lượng nguyên chất tương 
đương, hoặc dùng các dung dịch dinh dưỡng đa lượng, 
trung lượng, vi lượng phun qua lá theo hướng dẫn của 
hãng sản xuất. 

+ Cách bón thúc: 

Lần 1: Sau khi hồi xanh, kết hợp làm cỏ, xới xáo. 

Lần 2: Khi cây ở giai đoạn sinh trưởng mạnh, kết 
hợp xới xáo, làm cỏ. 

4. Tưới nước 

+ Nguồn nước tưới: Sử dụng nước sạch đẻ tưới 
(nước giêng, sông). Không tưới nước thải sinh hoạt, 
nước thải công nghiệp, nước ao tù,... chưa được xử lý. 

+ Giữ âm thường xuyên cho đất. 

+ Trước khi nhổ cây ra trồng phải tưới đẫm để 
tránh đứt rễ. Sau khi trồng tưới đủ ẩm cho cây. 


68 


5. Phòng trừ sâu bệnh hại 


Xà lách ít bị sâu bệnh hại, khi cây bị bệnh thì nên 
nhô bỏ, tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
với loại cây trồng này. 


6. Thu hoạch 


Loại bỏ lá già, cây bị bệnh hại, bảo quản nơi mát 
và đưa đi tiêu thụ kịp thời. 


CÂY RAU ĐAY 
(Corchsus oliforius) 


I.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 


Cây bụi cao 60 - 70 cm, lá nhỏ, xanh; thân, cành 
và gân lá đỏ tía; tính sinh cành lớn so với các loại rau 
ăn lá khác, có bộ rễ rất phát triển, nhưng ăn nông, 
không chịu được úng. 

Hiện nay chưa xác định được chính xác nguồn gốc 
cây rau đay nhưng có nhiều ý kiến cho răng dạng 
trồng phổ biến có quê hương ở khu vực Nam Á. 


Cây rau đay sinh trưởng tốt tại những nơi đất 
thấp trong vùng nhiệt đới. Rau đay có thể sinh trưởng 
tốt ở nơi có độ cao 500 m so với mặt biển, thậm chí 
có thể mọc cả ở những khu vực cao 3.000 m trong 
vùng ôn đới. 


69 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 

Rau đay được gieo trồng chủ yếu trong vụ xuân và 
thu hoạch từ vụ hè đến mùa thu. Thời vụ gieo trồng từ 
đầu tháng 3 đến tháng 7, thu hoạch từ tháng 5 đến 
tháng 9. 


2. Giáng 
Lượng hạt gieo: 0,6- 0,7 kg/sào (16,5- 19,5 kg/ha). 


3. Làm đất 

Chọn loại đất thịt nhẹ, thịt trung bình, đất cát pha, pH 
từ 6,0 - 6,7. Đất cày bừa kỹ, làm sạch cỏ trước khi gieo 
trồng, đất nên được luân canh với cây trồng khác họ. 

Làm luống: Mặt luống rộng 0,9 - 1,0 m, rãnh 
luống 0,2 - 0,3 m, cao 20 - 30 cm. 


4. Mật độ khoảng cách 

Có thể gieo thẳng theo hàng, gieo vãi hoặc gieo 
cây con rồi tỉa cấy khi có 4 - 5 lá thật. 

Khoảng cách: hàng cách hàng: 20 - 25 cm và cây 
cách cây: 20 cm. Mật độ 16 - 17 vạn cây/ha. 


70 


5. Phân bón 


+ Lượng bón: 
Tổng lượng Bón thúc 
Loại phân phân bón Ty (%) 
| Kgiha | Kg/sào Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 
Phân chuồng | 12.000- 
hoai mục 150000) || 9 |? |3 | * 
Đạm urê 150-200 | 56-7, | 20 | 20 | 30 | 30 


Lân supe 120-150 | 4/5-5,5 | 100 Sĩ ||I5-1|/5e 
Kali sulfat 120-150 | 45-5,5 | 


Tuyệt đối không được dùng phân chuồng tươi, 
phân bắc tươi và nước phân tươi đề bón hoặc tưới. Có 
thể dùng phân hữu cơ sinh học hoặc phân rác chế biến 
thay thê phân chuồng với lượng bằng 1⁄3 lượng phân 
chuồng. 


+ Cách bón thúc: 
- Lần 1: sau trồng 10 ngày. 
- Lần 2: sau trồng 25-30 ngày (đã thu hái vỡ). 
_? Lượng phân đạm và kali còn lại hoà tưới sau 
mỗi đợt hái. 
- Xới xáo, vun gốc, làm cỏ, kết hợp với các đợt 
bón thúc. 


- Chỉ được thu hoạch sau khi bón hoặc tưới phân ít 
nhất 7 - 10 ngày. 


71 


Có thể dùng nitrat amôn, sulfat amôn thay cho urê, 
clorua kali thay cho sulfat kali hoặc các phân hôn hợp 
NPK với liều lượng nguyên chất tương đương, hoặc 
dùng các dung dịch dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, 
vi lượng phun qua lá theo hướng dẫn của hãng sản 
xuất. 


6. Tưới nước 


Nguồn nước tưới: sử dụng nguồn nước sạch để 
tưới (nước sông hoặc nước giếng). Luôn giữ độ ẩm 
đất 80%. 


7. Phòng trừ sâu bệnh 


~ đâu hại: Thường bị sâu khoang (Spodoperalitura) 
và một số sâu ăn lá khác gây hại nhưng ít khi nghiêm 
trọng, cần sử dụng biện pháp thủ công bắt sâu và ngắt 
ô trứng sâu. Thật nghiêm trọng mới dùng thuốc NPV 
hoặc Sherpa 25EC. 


~ Bệnh hại: Khi cây rau đay đang ở giai đoạn cây 
con thường gặp bệnh thán thư. Phòng trừ bệnh bằng 
cách xử lý hạt giống bằng nước ấm trước khi €0. 
Không để nước ứ đọng trên luống và khi làm đất rắc 
vôi bột trên luống. 


8. Thu hoạch 


Cần thu hoạch đúng lứa bảo đảm chất lượng rau 
non và thời gian cách ly thuốc hoá học bảo vệ thực 
vật, phân đạm bón thúc. 


72 


NHÓM RAU ĂN HOA 


CÂY SU LƠ 
(Brasisica cauliflora L.) 


IL NGUÒN GÓC, ĐẶC TÍNH SINH HỌC VÀ GIÁ TRỊ 
DINH DƯỠNG 


1. Nguồn gốc và giá trị dinh dưỡng 

Quê hương của su lơ là vùng bờ biển Địa Trung 
Hải ấm và ẩm. Su lơ là loại rau quý, giá trị dinh dưỡng 
rất phong phú. Bộ phận được dùng làm thức ăn là toàn 
bộ phần hoa chưa nở, bộ phận này mềm, xốp, không 
chịu được mưa nắng, vận chuyển và bảo quản khó 


73 


khăn, dễ bị biến chất. Bộ rễ phát triển kém, ăn nông và 
ít lan rộng, vì thế tính chịu hạn, chịu nước kém. 

Su lơ xanh chứa rất nhiều vitamin C, vitamin A, 
folate, một lượng nhỏ protein, calecium, iron và một 
vài chất khoáng khác. Đặc biệt chứa nhiều chất 
bioflavonoids và những hóa chất có khả năng ngăn 
ngừa bệnh ung thư; ngoài ra, su lơ còn chứa chất xơ 
và calories. Su lơ được các nhà dinh dưỡng học Hoa 
Kỳ mệnh danh là "thức ăn chống ung thư quan trọng 
nhất", là một loại rau giầu chất dinh dưỡng nhất trong 
tất cả các loại rau, nó cũng là loại rau có nhiều khả 
năng đề kháng nhất, chống lại nhiều chứng bệnh ung 
thư thông thường. Những hóa chất có trong su lơ xanh 
mang nhiều dược tính, một số ngăn cản các hoạt động 
kích thích tạo mầm ung thư của hoóc-môn, một số 
khác ngăn cản sự phát triển các u bướu hoặc gia tăng 
sự phòng vệ các chất xúc tác enzymes. Su lơ xanh 
cũng chứa rất nhiều chất bioflavonoids và chất 
antioxidants, những chất bảo vệ các tế bào chống lại 
sự phá hoại của các phân tử không ổn định (unstable 
molecules). Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng 
tỏ những người ăn nhiều su lơ xanh giảm được nguy 
cơ ung thư như ung thư trực tràng, ung thư vú, cổ tử 
cung, thực quản, thanh quản và ung thư bọng đái. 
Ngoài chất sulforaphane, su lơ xanh còn mang nhiều 


714 


chất hóa học indole có khả năng khử trừ những nhân 
tố gây ra chứng ung thư. Chất indole có tác dụng thúc 
đẩy sự trung hòa chất kích thích tố nữ hoóc-môn 
oestrogene là nhân tố gây ra chứng ung thư vú của 
phụ nữ. 

Mặc dầu su lơ xanh có thể ăn sống được, nhưng 
người ta vẫn có thói quen ăn chín hay gần chín. Su lơ 
xanh hấp hay xào sơ trên chảo dầu nóng vẫn còn giữ 
được đầy đủ các chất dinh dưỡng. Nấu su lơ quá chín 
thường hủy diệt các chất đề kháng ung thư và vitamin. 

Do đặc tính của cây su lơ nên ở nước ta cây có 
phạm vi phân bố hẹp, chủ yếu trồng ở vùng đồng bằng 
Bắc bộ trong vụ đông xuân và tại Đà Lạt (Lâm Đồng) 
su lơ được trồng quanh năm. Tuy nhiên, ở vụ thu đông 
và vụ đông xuân thì cây su lơ cho năng suất và phẩm 
chất cao hơn. Giống su lơ Nhật đang trồng phổ biến là 
Milkyway F1 và VL1502 F1 đang dần thay thế giống 
su lơ địa phương bởi những đặc tính tốt như thời gian 
sinh trưởng ngắn, hoa nở đồng đều, chất lượng tốt. 


2. Yêu cầu ngoại cảnh 


Cây su lơ thuộc dạng thân cao, lá hẹp hình thìa, 
phiến lá có răng cưa nông, phân bổ đều, chồi nách ít 
phát triển, bộ phận sử dụng là các cành và nụ hoa. Su 


75 


lơ là cây hàng năm, yêu cầu nhiệt độ, âm độ, ánh sáng 
nghiêm ngặt. 

- Yêu cầu về nhiệt độ: Su lơ thuộc loại cây chịu 
được lạnh, nhiệt độ thích hợp nhất cho sinh trưởng và 
phát triển là 15-18°C. Từ 25°C trở lên, cây sinh trưởng 
kém, mau hóa già, hoa nở bé. Trái lại ở giai đoạn đang 
ra hoa nếu nhiệt độ dưới 10°C, hoa su lơ nở bé, phẩm 
chất giảm. Vì thế giai đoạn này nếu gặp lạnh, mưa, 
cần có biện pháp che phủ, chống rét cho hoa su lơ. 

- Yêu cầu về ánh sáng: Ở thời kì cây con cần nhiều 
ánh sáng, sau khi bộ lá đã phát triển đầy đủ rồi thì yêu 
cầu ánh sáng lại giảm đi. Với điều kiện ngày dài sẽ rút 
ngắn sự sinh trưởng và phát triển của su lơ. Khi ra hoa 
yêu cầu ánh sáng nhẹ thì hoa mới đạt năng suất và 
phẩm chất cao. Su lơ không chịu được nóng và ánh 
sáng trực xạ, nhiệt độ cao và ánh sáng quá mạnh 
thường làm cho nụ hoa từ màu vàng trắng chuyển sang 
màu vàng rồi vàng thẫm, cuối cùng thành màu nâu. 

- Yêu cầu về ẩm độ: Su lơ được xếp vào loại cây ưa 
ẩm. Nếu âm độ không khí thấp, nhiệt độ cao, đất lại 
không đủ âm (dưới 50 - 60%) thì hoa nhỏ, năng suất 
thấp. Trái lại nếu ẳm độ không khí cao (trên 90%), kết 
hợp nhiệt độ cao làm hoa dễ bị bệnh vi khuẩn làm thối 
rễ. Độ âm đồng ruộng: âm độ thích hợp từ 70 - 80%. 


76 


~ Yêu cầu đất và đinh dưỡng: Su lơ ưa đất thịt nhẹ, 
nhiêu mùn, độ pH từ 6 - 6,5, yêu cầu lượng phân bón 
cao, 70 - 75% lượng chât dinh dưỡng tập trung vào 
thời kì trải lá và chuẩn bị ra hoa, vì thế bón thúc cho 
su lơ rât có hiệu quả. 

II. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Giống 

- Giống F1: Milkyway, thời gian sinh trưởng từ 60 
- 70 ngày. 

- Giống F1 VL1502, chủ yếu trồng vụ đông xuân, 
thời gian sinh trưởng 75 - 85 ngày (giống này có năng 
suất cao). 

- Giống Top green trồng vụ sớm và chính vụ. 

- Giống 155 trồng chính vụ. 

- Giống Grandisimo (Công ty Seminis - Mỹ) ưa 
thời tiết mát và chịu lạnh trong vụ đông, có thể sinh 
trưởng phát triển tốt ở nhiệt độ 15 - 30°C (thích hợp 
nhất ở 18 - 25°C), thời gian cho thu hoạch sau trồng: 
75 - 80 ngày. Điểm nổi trội của giống là cây sinh 
trưởng phát triển rất khỏe, trỏ hoa đồng đều, không 
phát sinh nhánh và kháng bệnh cháy lá, thối nhũn. 
Hoa su lơ dày, hoa kép, mặt hoa mịn, màu xanh đẹp, 
chất lượng ăn bùi, mềm ngon và bổ dưỡng. Thời gian 


T7 


bảo quản lâu hơn nhiều giống khác. Trọng lượng hoa 
trung bình: 600 - 700 gram. 


2. Thời vụ 
- Ở đồng bằng Bắc bộ, cây su lơ chỉ thích hợp 
trong vụ đông và đông xuân. Thời gian từ tháng 9 đến 
tháng 2 năm sau. 
- Ở Lâm Đồng - Đà Lạt, cây su lơ có thể trồng 
được quanh năm. 


3. Đất và phân bón 
_ Đắt: Đất cày bừa kĩ, lên luống 1,2 m cả rãnh. 
Nêu mùa mưa lên luông cao 10 - 15 cm. 
- Phân bón: 
Lượng phân chuồng và phân hóa học bón cho l 
ha là: 


Loại phân Jong Bảnilót Hệ” dể 
(&gíma) | 2 
l&sJelmdau 15.000 100 
Đạm 200-250 | 20 
Lân supe 330 - 350 100 
Kali clorua 180 - 200 | 20 


78 


Đối với phân vô cơ có thể dùng phân đơn hoặc 
phân hôn hợp nhưng phải cân đôi theo lượng bón trên. 

Nếu không có phân chuồng hoai mục có thể dùng 
các phân hữu cơ sinh học với lượng 1 - 3 tắn/ha, tùy 
thuộc vào từng loại đất. 

Cách bón: 

_ - Bón thúc lần 1: Từ 7 - 10 ngày sau trồng, xới nhẹ 
kêt hợp bón phân urê. 

- Bón thúc lần 2: Sau trồng 25 - 30 ngày bón thúc 
phân lân 2 kêt hợp vun cao. 

- Thúc lần 3: Sau thúc lần 2 từ 10 - 15 ngày, bón 
nôt lượng phân bón còn lại. 

Cây su lơ do có thân cao, lá nhiều, rễ ăn nông do 
đó cân vun cao đê giữ cho gôc chắc chăn, tránh đô ngã 
nhật là khi có gió lớn. Kêt hợp với bón phân qua rễ, 
cần phun thêm phân bón qua lá để cây hấp thu nhanh 
và bổ sung đầy đủ các nguyên tố vi lượng cần thiết 
cho cây như: Mg, Ca, S, Bo, Zn, Cu... để cây sinh 
trưởng tốt và trỗ đồng đều. Trong đó nguyên tố vi 
lượng Bo là rất quan trọng, nó hạn chế một số bệnh 
sinh lý như bệnh đen bông. 


4. Mật độ, khoảng cách 


Cây su lơ thuộc loại rau có thân cao nên khi trồng 
phải chú ý điều chỉnh mật độ cho thích hợp. Mặt khác 


79 


khi xác định mật độ cần nghiên cứu đặc tính của giống 
và thời vụ trồng. Khoảng cách thích hợp cho su lơ là 
40 x 45 cm, mật độ từ 3.000 - 3.300 cây/1.000 mẺ. 


5. Chăm sóc 

Cây su lơ giống mới có thời gian sinh trưởng 
ngắn, hoa nở rộ, bộ phận sử dụng là nụ hoa nhưng chỉ 
trên cơ sở thân lá phát triển tốt mới cho thu hoạch cao, 
vì vậy bồi dục bộ lá là khâu kĩ thuật có tác dụng rất 
quan trọng quyết định đến năng suất, nụ hoa mới phân 
hóa sớm và nhiều. Nguyên tắc bón thúc cho su lơ là 
bón sớm, bón đúng lúc, bón làm nhiều lần. 


a) Tưới nước: Su lơ là cây ưa nước, song khả 
năng chịu úng và mưa nhiều lại rất kém, do đó phải 
đảm bảo tưới đủ ẩm trong mùa khô. Lượng nước tưới 
phải nhiều, nên tưới vào buổi sáng, nhất là khi cây đã 
ra hoa để hoa được khô ráo, hạn chế nước đọng làm 
hoa dễ bị thối. Trong điều kiện mùa mưa, mưa nhiều, 
ẩm độ cao, nên trồng su lơ trong nhà có mái che để 
hạn chế bệnh hại. 

b) Che đậy hoa: Che hoa là một biện pháp kĩ thuật 
rất cần thiết trong việc trồng su lơ. Che hoa làm cho 
hoa trắng, mềm, non và ngon. Nếu không che hoa, để 
nụ hoa chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiệt độ cao và 
ánh sáng trực xạ thì sẽ làm cho hoa từ màu vàng trắng 
chuyển sang màu vàng sẵm rồi màu nâu, như Vậy SẼ 


80 


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 


SÀN XUẤT âÑU âN TOÀN 


œ NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 


` x*. 


làm giảm giá trị dinh dưỡng và giá trị thương phẩm của 
sản phẩm. Người trồng su lơ rất coi trọng vấn đề này. 


Sau khi trồng được khoảng 45 - 50 ngày, khi mà 2 
lá ở giữa nhỏ hãn đi và bắt chéo nhau, đó là dấu hiệu 
điểm sinh trưởng đã xuất hiện, nụ hoa có đường kính 
4- 5 cm thì tiến hành che hoa. Khi che có thể bẻ 
những lá phía dưới đậy lên hoa. 


6. Phòng trừ sâu bệnh 


Cây su lơ là đối tượng của rất nhiều sâu bệnh gây 
hại, song nếu phòng trừ tốt một số sâu bệnh hại chính 
sau đây thì những sâu bệnh hại khác sẽ không còn 
quan trọng nữa: 


a) Sâu tơ (Plutella xylostella) 

Sâu tơ là loài gây hại chính trên cây rau họ thập tự 
ở cả vùng nhiệt đới và ôn đới. Nó có thể gây hại 39 
loại rau khác nhau. Sâu tơ cũng là loại sâu hình thành 
tính kháng thuốc nhanh nhất. Ở Đà Lạt mật độ sâu tơ 
thường. gia tăng và gây hại nặng vào cuối mùa khô 
sang đầu mùa mưa (tháng 3 - 4 và tháng 5) gây ảnh 
hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây su lơ. 


+ Trưởng thành thường gọi là sâu bay, con cái có 
màu sáng, bụng to hơn con đực. Trưởng thành ít bay 
mà thường di chuyển theo gió, chúng hoạt động mạnh 
và thường giao phối vào lúc chập tối đến nửa đêm. Do 
đó áp dụng biện pháp tưới phun mưa vào lúc chiều tối 


81 


để cản trở sự giao phối của trưởng thành cũng là một 
biện pháp phòng trừ tốt. 

+ Trứng: Thường thì một con cái đẻ từ 50 - 400 
trứng. Trứng nhỏ, màu vàng, có hình bầu dục. Trứng 
đẻ rải rác hoặc thành từng ỗ ở mặt dưới lá, trung 
bình từ 10 - 20 trứng. Trứng từ 4 - 5 ngày thì nở 
thành sâu non. 

+ §âu non: Sâu non có màu xanh nhạt, có 5 tuổi, 
chúng ăn lá cây chủ yếu là phần thịt lá, khi bị đánh 
động chúng nhanh nhẹn lẫn trốn hoặc nhả tơ đu mình 
rơi xuống khỏi mặt lá. Toàn bộ giai đoạn sâu non kéo 
dài từ 10 - 14 ngày. 

+ Nhộng: Khi sâu non đẫy sức thì hóa nhộng. 
Nhộng thon, khi còn non có màu xanh, sau chuyển 
sang màu vàng, trước khi vũ hóa có màu nâu hoặc nâu 
đen. Giai đoạn nhộng kéo đài 6 - 8 ngày. Toàn bộ 
vòng đời của sâu tơ kéo dài từ 20 - 26 ngày tùy theo 
điều kiện thời tiết khí hậu. 

Sâu tơ ăn và phá hủy bộ lá của cây, khi mật độ sâu 
cao chỉ còn lại gân lá. Sâu non có thể ăn chồi hoặc 
búp non làm cho cây không thể phát triển được. 

Trong điều kiện thời tiết nóng và khô càng làm 
cho sâu tơ hại nhiều hơn. Tuy nhiên cây su lơ có bộ lá 
phát triển, sâu non thường gây hại ở lá già và lá bánh 
tẻ, do đó thiệt hại không lớn lắm. 


§2 


Biện pháp quản lý: 

+ Hủy bỏ tàn dư cây trồng giúp giảm mật độ sâu. 

+ Tưới phun mưa vào lúc trời chiều tối khi trưởng 
thành ra rộ cũng là biện pháp phòng trừ sâu tơ tốt để 
ngăn cản việc giao phôi và đẻ trứng của trưởng thành. 

+ Theo dõi diễn biến thành phần thiên địch và sâu 
non, phun thuôc khi sâu còn nhỏ tuôi, không phun 
thuôc khi mật độ kí sinh, thiên địch cao, khi cây đã có 
nụ hoa tăng cường sử dụng thuôc vi sinh, thuốc ít độc 
hại và thuôc có thời gian cách ly ngăn. Phải luân phiên 
thay đổi các loại thuốc khi sử dụng. 

+ Khi mật độ sâu cao, sử dụng các loại thuốc 
thông dụng trong phân phụ lục. 


b) Sâu xám (Agrotis ypsilon) 

Sâu xám là loại sâu ăn tạp, phá hại hầu hết các loại 
cây trồng đặc biệt là cây con hay cây mới trồng. Tuy 
nhiên việc phòng trừ sâu xám không mấy khó khăn 
khi người nông dân phòng trừ kịp thời. 

+ Trưởng thành to đen, thân màu xám, hoạt động 
vào ban đêm và có thê bay khá xa, trưởng thành đẻ 
khá nhiêu trứng. 

+ Trứng được đẻ riêng lẻ hoặc theo từng cụm nhỏ 
xung quanh gốc cây, ở lá hay trên thân cây. Trứng có 
sọc nổi, lúc mới đẻ có màu vàng nhạt, sau chuyên 
sang màu kem hoặc màu nâu. Sau 3 - 5 ngày trứng nở. 


83 


+ Sâu non có màu nâu đen, có đường kẻ màu nâu 
nhạt ở giữa và hai sọc hai bên. Đầu rất đen với hai 
điểm trắng. Sâu non thường hoạt động vào ban đêm, 
ban ngày thì lẫn tránh trong đất hoặc trong rác rưởi, có 
thể tìm thấy chúng ở độ sâu 12 cm. Sâu thường cuộn 
tròn khi bị động. Sâu non có Š - 6 tuổi, kéo dài khoảng 
28 - 35 ngày. 

+ Nhộng: Nhộng màu đỏ đậm, dài khoảng 25 mm, 
giai đoạn nhộng kéo dài 7 - 10 ngày. Sâu xám chỉ có 
thể sống trên đất khô, khi ngập úng sâu có thể bị chết, 
loại sâu này có thể gây hại nặng cho cây giống Và cây 
mới trồng. Ban đêm sâu non chui lên mặt đất và ăn 
thân cây sát mặt đất. Ở đất cát, gần bờ hoặc lùm cây 
rậm rạp thường bị hại nặng. Đất có cỏ rậm rạp là nơi 
sâu xám trú ngụ nhiều nhất vì con trưởng thành thích 
những chỗ này để đẻ trứng. Ở ruộng nhiều cỏ, sâu 
xám gây hại nặng hơn ở những ruộng sạch cỏ. 

Biện pháp phòng trừ: 

Tưới ngập nước để tiêu diệt sâu non và nhộng trên 
những ruộng có nhiều sâu xám. 

+ Cày xới để sâu non và nhộng lộ lên làm mỗi cho 


chim và các động vật khác. Đối với những ruộng nhỏ 
có thể bắt sâu bằng tay. 


+ Việc phun thuốc trực tiếp vào gốc cây khi mới 
trồng cũng có thể diệt được sâu xám nhưng hiệu quả 
không cao. 


84 


+ Khi cần thiết nên phun thuốc vào chiều tối bằng 
một số loại thuốc thông dụng. 


©) Sâu khoang (Prodenia litura fabricius) 


Sâu khoang phân bố rất rộng rãi ở nhiều vùng, là 
loại sâu ăn tạp, có thể gây hại nhiều loại cây trồng 
khác nhau. 

+ Trưởng thành có cánh trước màu nâu vàng, cánh 
sau màu trắng, ngài có thân dài 16 - 21 mm. Trưởng 
thành thường vũ hóa vào buổi chiều, lúc chập choạng 
tối thì bay ra hoạt động. Ngài dễ bị hấp dẫn bởi các 
chất có mùi chua ngọt, với ánh sáng đèn và đẻ trứng 
có tính chọn lọc kí chủ rõ rệt. 

+ Trứng: Trứng hình bán cầu, khi mới đẻ có màu 
trắng vàng, sau chuyển dần thành màu vàng tro, tới 
lúc sắp nở có màu tro tối. Trứng xếp với nhau thành ô 
có lông màu nâu vàng phủ ở ngoài. Trên cây su lơ, sâu 
non thường đẻ trứng thành ô trên những lá bánh tẻ ở 
mặt sau của lá, một ổ trứng có tới vài trăm trứng. Sau 
5 - 10 ngày trứng nở. 

+ Sâu non: Thường tập trung thành từng đám 
găm ăn thịt lá và biểu bì mặt dưới lá, chừa lại biểu 
bì trên và gân lá. Khi sâu lớn dần thì phát tán phá 
hại và lúc này sâu có thể ăn khuyết lá hoặc cắn trụi 
lá, chui đục khoét vào hoa su lơ, chúng thải phân 
làm điều kiện cho nắm bệnh xâm nhập và phát triển 
ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất hoa su lơ. 


85 


Sâu non dãy sức có màu nâu đen hoặc nâu tối. Khi 
mới nở sâu non sống tập trung, khi có động thì bò 
phân tán ra xung quanh. Sâu lớn lên thì có phản ứng 
với ánh sáng rõ rệt, ban ngày thường ẩn nấp ở nơi 
tối hoặc khe đất. Trong những ngày trời râm hoặc 
mưa nhẹ thì sâu non bò lên căn phá cây. Thời gian 
sâu non trung bình 20 - 27 ngày. 

+ Nhộng: Nhộng hình ống màu nâu tươi hoặc nâu 
tối. Thời gian phát dục của nhộng từ 10 -18 ngày. Sâu 
khoang ưa nhiệt độ ấm nóng, âm độ cao. Nhiệt độ 
thích hợp cho các pha phát dục từ 29 - 30°C và ẩm độ 
thích hợp trên 90%. 

Biện pháp phòng trừ: 

- Phát hiện kịp thời bắt ổ trứng hoặc sâu non mới 
nở. Đây là biện pháp thiết thực trong việc phòng trừ 
sâu khoang. 

- Làm đất phơi ải kĩ, xới xáo làm cỏ kịp thời sau 
khi đã trồng cây. 


- Khi cần thiết sử dụng một số các loại thuốc 
thông dụng ghi trong phân phụ lục. 
đ) Sâu xanh đục hoa (Mamestra) 


Sâu xanh đục hoa là loại sâu phổ biến, gây hại trên 
nhiều loại cây trồng và có phạm vi cây chủ rộng. 


+ Trưởng thành: Con trưởng thành có các cánh 
trước lốm đốm, có thể có màu xám, xanh lá cây, nâu 


86 


hoặc đen. Trưởng thành của loại sâu này thường ít 
thấy vì chúng hoạt động vào ban đêm. Chúng thích đẻ 
trứng vào những cây lớn hơn là những cây nhỏ. 


+ Trứng: Con cái đẻ trứng có những khía trên 
trứng, trứng mới đẻ có màu trắng sau chuyển sang 
màu hồng. Trứng được đẻ thành từng nhóm khoảng 
50 trứng ở mặt dưới lá và nở thành sâu non trong vòng 
6- 8 ngày. 

+ Sâu non có 4 tuổi, 3 tuổi đầu màu xanh nhưng 
sâu tuổi 4 có màu đen hơi nâu và bụng màu xanh 
vàng. Một số cá thể có thể hoàn toàn chuyển màu đen. 
Sâu thường cuộn mình lại khi bị động. Giai đoạn sâu 
non khoảng 25 - 30 ngày. 

Ban đầu sâu non màu xanh ăn trên lá theo nhóm, 
Sâu non tuổi 4 phân tán và đục vào trong bông. 

Sâu non xuất hiện với mật độ lớn thì phá trụi các 
lá ngoài một cách nhanh chóng và đôi khi chúng cũng 
có thể phá hủy cả những cây còn nhỏ. Một số con đục 
vào trong hoa, thường thì không thấy có cây chết. Hầu 
hết sự thất thu về năng suất là do sâu non đã thải phân 
ra làm hoa bị nhiễm bản làm ảnh hưởng đến phẩm 
chất sản phẩm. 

+ Nhộng: Sâu non đẫy sức rời khỏi cây và vùi vào 
trong đất đẻ hóa nhộng. Nhộng có màu nâu bóng. Giai 
đoạn nhộng kéo dài khoảng 12 - 15 ngày. 


§7 


Biện pháp phòng trừ: 

+ Cày lật đất, có thể phơi những con nhộng còn 
sống trên ruộng dưới ánh năng mặt trời hoặc đê làm 
mồi cho các sinh vật khác. 

+ Khi mật độ sâu cao, sự gây hại của sâu chỉ có 
thể gây ra thiệt hại cho cây trông khi sâu non ở tuôi 4. 
Vì vậy phòng trừ sâu ở trước tuôi 4 là tôt nhât. Vì sâu 
ăn theo nhóm cho đên tận tuôi 4 nên phải theo dõi 
đồng ruộng thường xuyên để phòng trừ cho kịp thời. 

+ Cần phát hiện sớm, phun những loại thuốc nội 
hấp, lưu dẫn thông dụng trong phần phụ lục để 
phòng trừ. 


ä) Bệnh sương mai (Peronospora parasitica) 

Đây là một bệnh nấm đặc biệt gây hại trong giai 
đoạn vườn ươm và cả trong thời kì sản xuât, bệnh 
nặng gây thiệt hại nghiêm trọng ảnh hưởng lớn tới 
năng suất và phẩm chất sản phẩm. 


~ Trong giai đoạn vườn ươm: Ở thời kì đầu là các 
đóm nhỏ màu vàng nhạt phát triển trên các lá và các lá 
mầm của cây con trong vườn ươm. Các đốm này sau 
chuyển sang màu nâu. Khi thời tiết âm ướt, có đám 
mộc màu trăng xốp xuất hiện ở mặt đưới lá. Các đám 
mốc đó chính là các bào tử của nấm bệnh. Phần diện 
tích lá chết xuất hiện trong vùng vàng ở chóp lá, 
thường có hình lốm đốm. 


§§ 


Triệu chứng bệnh trên các cây lớn là những vùng 
màu nâu vàng giữa những gân lá chính. Trong điều 
kiện thời tiết ảm ướt, các đốm mốc trắng xốp của nắm 
xuất hiện ở mặt dưới lá. Các lá bị nhiễm nặng có màu 
vàng đen. Bệnh nặng có thẻ gây ra hàng loạt các đốm 
đen lõm khác nhau về kích cỡ từ những chấm nhỏ đến 
những diện tích lớn hơn và có thể làm cho cây bị thối 
lũn vi khuẩn. 

- Nguồn gốc và sự truyền lan: Nắm lan truyền qua 
đường hạt giống và có thể sống trong rễ và trong 
những bộ phận bị bệnh. Trên cây họ thập tự, khi các rễ 
bắt đầu hình thành, nắm cũng phát triển và theo mầm 
mới mọc lên mặt đất. 

Sợi nắm có thể xâm nhiễm vào lá qua các lỗ khí 
khổng và phát triển trong các mô thực vật. Bào tử lại 
phát triển trên bề mặt lá, rồi giải phóng ra các bào tử. 
Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, các bào tử nảy mầm 
chỉ trong một vài giờ rồi xâm nhiễm vào cây mới. 

Nhiệt độ tối thích cho bệnh phát triển là 15 - 18°C 
kèm theo độ ẩm không khí cao. Âm độ cao thường 
xuất hiện trong mùa mưa, trong thời gian có nhiều 
sương, mật độ trồng dày. 

Biện pháp phòng trừ: 

+ Sử dụng giống chống bệnh. 


89 


+ Không nên trồng với mật độ quá dày, Sự nếu 
trồng dày sẽ làm ảm độ trong ruộng cao tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự xâm nhập của bệnh. Không nên tưới 
vào buôi chiêu tôi. 

+ Bón phân cân đối, tăng cường bón kali. 

+ Khi bệnh chớm xuất hiện, cần phun sớm bằng 
các loại thuốc thông dụng đê hạn chê sự phát triên của 
bệnh. 


e) Bệnh thối gốc (Phoma lingam) 

Đây là bệnh nấm được gọi là bệnh thối mục, 
thường làm khuyết cây gây thiệt hại lớn tới năng suất. 
Có những điểm nhiễm nặng thiệt hại lên tới 30 - 40%. 

- Triệu chứng: Các triệu chứng ban đầu là những 
vết nứt thối lõm xuất hiện trên gốc thân cây và sau 
này có thể xuất hiện trên lá có hình đốm tròn màu nâu. 
Những cây bị nhiễm có kích thước nhỏ hơn. Các vết 
thối mục lan rộng và bao lấy thân, thường ở sát mặt 
đất, làm cho cây bị héo và đỏ. Thân cây khô và hóa 
gỗ, mô cây chuyển màu đen. 

+ Trong giai đoạn tiếp theo của bệnh, trên vết 
bệnh xuất hiện túi bào tử màu đen dễ phân biệt. 

+ Bệnh có thể xâm nhiễm cả thời kỳ cây con và 
cây lớn. Nấm có thể xâm nhiễm vào trong cây khi hạt 


giông nảy mầm, dấu hiệu đầu tiên xuất hiện trên lá 
mâm, nắm sản sinh ra nhiều bào tử trên những cây con 


90 


và những cây này có khả năng gây ra nhiều sự xâm 
nhiễm tiếp theo. 


+ Nguồn gốc và sự lây lan: Nắm có thẻ tồn tại 
trong hạt giông và trong tàn dư cây bệnh. Trong tàn 
dư cây bệnh nắm có thể tồn tại tới 3 năm, nêu các cây 
bị bệnh không được dọn sạch khỏi ruộng thì nắm có 
thể dễ dàng truyền lan sang các cây bên cạnh. Sự lan 
truyền trên đồng ruộng có thể nhờ nước, nhờ gió, 
dụng cụ lao động, cây bệnh được mang từ nơi này 
sang nơi khác trong ruộng. 

+ Các vết thương sây sát có thể tạo điều kiện 
thuận lợi cho nâm xâm nhập và phát triển. Một vài cây 
con bị nhiễm từ vườn ươm có thẻ dễ dàng xâm nhập 
sang nhiều cây khác. Tốc độ sinh trưởng phát triển 
của nắm trong cây phụ thuộc vào nhiệt độ. Dưới 10°C 
và trên 28°C nắm sinh trưởng kém. Nhiệt độ thích hợp 
cho nấm phát triển từ 15 - 20°C, nắm cần ẩm độ 
không khí cao hoặc mưa là điều kiện cần thiết cho bảo 
tử nẫy mầm và phát triển. 

- Biện pháp phòng trừ: Dùng hạt giống sạch bệnh, 
nên xử lí hạt giống trước khi gieo bằng nước nóng 
50°C trong 30 phút. 

+ Không trồng cây con bị nhiễm bệnh ra ngoài 
ruộng sản xuất. 

+ Tránh tưới phun mưa vào buổi tối sẽ làm cho 
giọt nước đọng lại trên lá và trên hoa sẽ tạo điều kiện 
cho nắm bệnh phát triển. 


91 


+ Vệ sinh đồng ruộng triệt để, nhỗ bỏ cả gốc 
những cây bị bệnh mang tiêu hủy. 

+ Phun phòng. bệnh sớm ngay từ giai đoạn cây con 
bằng các loại thuốc thông dụng trong phần phụ lục để 
phòng bệnh. Nên phun kĩ cho phần gốc tiếp xúc được 
với thuốc. 

+ Xử lí CuSO¿ liều lượng 2,5 - 3 kg/1000 mỂ trên 
ruộng bị nhiễm bệnh. 

+ Luân canh cây trồng triệt để với các cây khác họ 
để hạn chế nguồn bệnh. 

Trong biện pháp phòng, trừ sâu bệnh trên cây su lơ 
quan trọng nhất là trong điều kiện mùa mưa cần chú ý 
đến bệnh thối hoa do điều kiện thời tiết mưa nhiều, âm 
độ cao, vì thế để hạn chế thiệt hại, cần trồng su lơ 
trong nhà có mái che để giảm bệnh. 

Khi cây su lơ đã có hoa không được dùng thuốc 
hóa học đê đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 


7. Thu hoạch 

Thời gian thu hoạch su lơ phụ thuộc vào nhiệt độ 
và giống. Trong điều kiện bình thường thì sau khi có 
nụ từ 7 - 10 ngày là có thể thu hoạch được. Thu quá 
sớm thì năng suất giảm, nếu thu muộn thì nụ hoa sẽ 
nở làm giảm năng suất và phẩm chất sản phẩm. 


92 


NHÓM RAU ĂN QUẢ 


CÂY CÀ CHUA 
(Lycopersicon esculentum Miller) 


1. NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 

Cây cà chua có nguồn gốc ở vùng Nam Mỹ. Ngày 
nay cà chua trở thành một trong những loại rau quả 
được trồng rộng rãi trên toàn thế giới. 

Điều kiện khí hậu tối thích để cà chua có năng 
suất cao và chất lượng tốt là nhiệt độ tương đối lạnh 


93 


và khô. Nhiệt độ tối ưu để cà chua sinh trưởng phát 
triển tốt là 21 - 24°C. Nhiệt độ thấp dưới 12°C kéo dài 
cây ngừng sinh trưởng và chết. Nhiệt độ trên 27°C kéo 
đài thì cũng hạn chế sinh trưởng, ra hoa và đậu quả. 
Các tế bào phôi và hạt phần sẽ bị huỷ hoại khi nhiệt 
độ ban ngày trên 38°C. Trong thời gian trước hoặc sau 
thụ phấn nếu nhiệt độ ban đêm quá 21°C khả năng đậu 
quả giảm. Cà chua không nhạy cảm với độ dài ngày 
chiếu sáng. 

Cà chua có thể sinh trưởng trên nhiều loại đất 
khác nhau (cát, sét, pha sét...) có độ pH trong khoảng 
6 - 6,5. Độ ẩm cao hoặc ngập úng kéo dài làm giảm 
khả năng sinh trưởng của cà chua. Căn cứ vào đặc 
điểm sinh trưởng có thẻ chia cà chua thành các nhóm: 

- Nhóm cây sinh trưởng vô hạn: Thời gian sinh 
trưởng 120 - 150 ngày (nếu thời tiết thuận lợi có thể 
sinh trưởng dài hơn), thu hái nhiều đợt quả /cây. Năng 
suất thường cao hơn giống hữu hạn. 

- Nhóm cây sinh trưởng hữu hạn: Thời gian sinh 
trưởng 100 - 120 ngày, thời gian thu hoạch tập trung 
2 - 3 đợt /cây. 

- Cà chua sinh trưởng bán hữu hạn thuộc nhóm 
trung gian giữa vô hạn và hữu hạn. 


94 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ 


- Vụ thu đông (sớm): Gieo cuối tháng 7 đầu tháng 
8, trông giữa tháng 8, tháng 9. 
n= Vụ đông xuân (chính vụ): Gieo cuối tháng 9 - 
đâu tháng 10, trông tháng 10, tháng 11. 
- Vụ xuân hè (muộn): Gieo tháng I1 trồng cuối 
tháng 1 đầu tháng 2 năm sau. 


2. Vườn ươm 


Trước khi gieo xử lý hạt bằng thuốc tím hoặc 
nước nóng 50°C. Làm đất kỹ, bón lót 3 - 4 kg phân 
chuồng mục/mỶ, gieo 2 g hạƯm”. Sau khi gieo phủ 
một lớp rơm rạ băm ngắn trên mặt luống. Cây con 
được 1 - 2 lá thật, tiến hành tỉa bỏ cây xấu để mật độ 
3x 4 cm. Cây giống có 5 - 6 lá thật thì đem trồng 
(khoảng 25 - 30 ngày sau gieo). 

Tiêu chuẩn cây giống: thân cứng, mập, khoảng 
cách các lá ngắn, không bị sâu hại. 


3. Làm đất, bón lót, trồng 


Chọn chân đất luân canh với cây trồng nước, giàu 
dinh dưỡng, hàm lượng hữu cơ lớn hơn hoặc bằng 
1,5%, độ pH khoảng 6 - 6,5, đất trồng không bị ô 
nhiễm và phải đảm bảo tưới tiêu chủ động. 


95 


Phơi ải đất, làm đất kỹ, lên luống rộng 1,2 - 1,4 m, 
cao 25 - 30 cm, rãnh 25 cm để trồng 2 hàng, mật độ 
trồng với giống cà chua sinh trưởng vô hạn. Khoảng 
cách 0,7 x 0,4 m (mật độ 35.000 - 40.000 cây/ha 
tương ứng 1.200 cây/sào Bắc bộ), vụ chính đất tốt có 
thể trồng thưa hơn khoảng 28.000 - 30.000 cây/ha. 
Với giống cà chua sinh trưởng hữu hạn có thể trồng 


mật độ ở mức 40.000 cây/ha. 


4. Bón phân 
+ Lượng bón: 

| Lượngbón | Bón Bón thúc (%) 
Loại phân lót " š Ti 

| kerha |kg/sào | (%) Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 
Phân 700- 
thường |zem| S0) | 100 | - : Ề | ` 
Đạmuê | 330 | 12 | 0 10 | 30 | 40 | 20 
Lânsupe | 550 | 20 | 100 | - ¬ z |5 
Kaliclorua | 280 | 10 30 | 40 | 30 


Chỉ Sử dụng phân chuồng ủ mục và phân vô cơ 
(tuyệt đôi không dùng phân tươi). 


+ Cách bón: 


Lần 1: khi cây hồi xanh 


Lần 2: khi cây xuất hiện hoa đầu. 


96 


Lần 3: khi cây ra quả rộ. 

Lần 4: sau thu quả đợt 1. 

Có thể dùng đạm nitrat amôn, đạm sulfat thay cho 
urê hoặc các phân hỗn hợp NPK với liều lượng 
nguyên chất tương đương, hoặc dùng các dung dịch 
dinh dưỡng phun qua lá. 


5. Tưới nước 

Tuyệt đối không được dùng nước bị ô nhiễm. 
Trước khi bón thúc phải làm cỏ, xới xáo, vun gốc kết 
hợp tưới nước. Vào các thời kỳ nụ, hoa, quả rộ và quả 
đang lớn cần đảm bảo đủ nước, nếu có điều kiện thì 
tưới rãnh. Sau khi mặt luống đã thấm nước đều phải 
tháo kiệt nước đọng trong rãnh. 


6. Làm giàn, bắm ngọn, tỉa cành 


a. Bắm ngọn, tỉa cành 

Trong vụ đông, chỉ nên để 2 nhánh/cây, 7 - 9 
chùm hoa/cây, 4 - 5 quả một chùm với giống vô hạn; 
với các giống cà chua hữu hạn cây bé, ít phân cành có 
thể không nhất thiết phải tỉa cành; nhưng trong vụ hè 
hoặc vụ sớm phải thực hiện biện pháp tỉa cành, đảm 
bảo ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh. 


97 


b. Làm giàn 

Đối với giống cà chua sinh trưởng vô hạn sau 
trồng 20 - 25 ngày, tiến hành làm giàn kiểu chữ A, 
giống bán hữu hạn làm giàn hàng rào, thường xuyên 
dùng dây mềm buộc cây lên giàn. Sau khi đã thu 
hoạch quả lứa đầu cần tỉa bỏ lá già, lá bệnh dưới gốc. 
7. Phòng trừ sâu bệnh 

* Sâu hại: 

+ $âw xám: Thường hại cây con mới trồng, tại chỗ 
gốc cây bị hại dùng que đào bắt sâu, hoặc dùng 
Basudin 5G (10G). 

+ Sâu đục quả (Helicoverpa armigera): Sâu đè 
trứng trên lá, khi nở sâu non phá hại lá, sau đó đục 
vào quả. Cần phải phun thuốc sớm ở giai đoạn sâu 
non, có thể dùng thuốc Delfin 32BIU, BT, Sherpa 
25EC. Nếu bị rệp, bọ phần, bọ trĩ.... dùng thuốc PT - 
Pentin 15EC, Bassa 50EC đẻ phòng trừ. 

* Bệnh hại: 

+Bệnh xoăn iá: Thường xuất hiện trong vụ cà 
chua sớm, vụ xuân hè. Bệnh do vi rút gây ra và truyền 
qua rệp, bọ phán... cần nhỗ bỏ cây bệnh và phun thuốc 
trừ môi giới truyền bệnh. 


98 


+ Bệnh sương mai (mốc sương) (Phytophthora 
infestans): Bệnh phát triển khi âm độ cao, nhiệt độ 
thấp; hại trên lá, quả, thân. Biện pháp trừ bệnh: cần tạo 
cho ruộng thông thoáng (tỉa cành, nhánh, lá gốc). Phun 
Boocđô 1% để phòng trừ bệnh. Có thể dùng một số 
thuốc hoá học khác như Zineb 80WP, nếu bệnh nặng 
có thể dùng Ridomil MZ 72WP, Altracol 70WP... 


+ Bệnh héo xanh vì khuẩn (Pseudomonus 
8olanacearum): Bệnh thường xuất hiện khi ẩm độ cao, 
ấm đặc biệt vào vụ cà chua sớm. Để phòng trừ bệnh 
cần luân canh cà chua với lúa nước. Khi bệnh phát triển 
cần hạn chế tưới nước (đặc biệt là tưới rãnh). 

+ Bệnh đốm lá: Xuất hiện trong vụ cà chua sớm, 
cà chua xuân hè, ẩm độ, nhiệt độ cao. So với các bệnh 
trên, bệnh này ít nguy hiểm hơn. Nếu bệnh nặng có 
thể phun Boocđô, Zineb, Mancozeb... các thuốc có 
gốc đồng để phun. 


8. Thu hoạch 


Thu hoạch khi quả chín cây, tuyệt đối không thu 
quả xanh rồi rấm chín sẽ làm giảm chất lượng, tránh 
để quả giập nát, loại bỏ các quả thối hoặc có vết sâu 
bệnh. 


99 


CÂY CÀ TÍM 
(Solanum melongena Var . Esculentum) 


I.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 

Có nhiều ý kiến cho rằng cà tím có nguồn gốc ở 
Trung Quốc, châu Phi. Ngày nay nó đã được trồng ở 
các vùng nhiệt đới và á nhiệt đới, thậm chí cả các khu 
vực ấm của vùng ôn đới. 

Cà tím sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ ban 
ngày từ 25-35°C, ban đêm là 20-27°C. Khả năng chịu 
nhiệt độ thấp (đặc biệt là sương giá) của cà tím kém cà 
chua và ớt (trong họ cà). Cà tím có thể chịu hạn và 
úng tốt nhưng khả năng đậu quả sẽ giảm. Đất trồng 


100 


thích hợp là đất thoát nước tốt, pha cát và không cao 
hơn 800 m so với mực nước biển. 


II.CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 
- Vụ sớm: Gieo hạt vào tháng 7, 8 thu hoạch vào 
tháng I1, 12. 
- Vụ chính: Gieo tháng 11, 12 thu quả vào tháng 3 - 5 
- Vụ muộn: Gieo hạt tháng 1, 2 thu quả vào tháng 
4,5. 
2. Giai đoạn vườn ươm 
Chọn đất tốt, giàu mùn, giàu dinh dưỡng, có khả 
năng giữ âm và thoát nước tÔI. Làm đât nhỏ, tơi xôp 
sạch cỏ, lên luông băng phăng. Luông rộng l m, cao 
20 - 30 cm. 
Phân bón: Phân chuồng hoai mục (3 - 4 kg/m?) 
trộn đêu trên mặt luông. 
Lượng hạt gieo: 2 g/m? 
Tuổi cây con: Vụ sớm: 20-25 ngày. 
Vụ chính: 25 - 30 ngày. 
Vụ muộn: 30- 35 ngày. 


101 


Khi cây con đạt 5 - 6 lá thật, chọn cây khoẻ, mập, 
cao không quá 22 - 25 cm đem trông. 


3. Làm đất, trồng 

Chọn đất tốt, độ pH khoảng 6.5 - 7,0, giàu mùn, ở 
nơi chủ động tưới tiêu. Đất được cày ải, bừa kĩ, vệ 
sinh đồng ruộng và đảm bảo chế độ luân canh với cây 
lúa nước. Đất cần được xử lý trước khi trồng với 
lượng vôi bột là 30 kg/sào (900 kg/ha). Luống rộng 
1,2 m, cao 20 - 30 cm, rãnh rộng 30 cm. 


Khoảng cách trồng: 

Hàng cách hàng : 60 x 60 em 

Cây cách cây: 60 x 70 cm 

Mật độ: 20.000 - 22.000 cây/ha. 

4. Phân bón 
Lượng bón: 
Lại phân Tổng số Bón lót | Bón thúc (%) 
kg/ha |kgJsào| (#)  |Đợt1] Đợt2 | Đợt3 

Phân chuồng | 20.000 | 720 10 | - P § 
Đạm urê 300 | 11 - | 30 | 3 | 3 
Lân supe 450 17 0 | - ° R 
Kali sulfat 350 | 13 30 | 35 | 35 | 35 


102 


Tuyệt đối không dùng phân tươi và nước phân 
tươi đê tưới, bón cho cây. Có thê sử dụng phân hữu cơ 
vi sinh hoặc các loại phân hữu cơ khác để thay thế 
phân chuông với lượng băng 1/3. 

Cách bón thúc: 

+ Lần 1: Sau trồng 12 - 15 ngày, kết hợp với làm 
cỏ, xới xáo và vun nhẹ. 

+ Lần 2: Sau khi cây ra hoa rộ. 

+ Lần 3: Sau khi thu đợt đầu. 


5. Tưới nước - Chăm sóc 


Sau khi trồng cần tưới nước đậm, nên tưới bằng 
gáo. Đảm bảo đủ âm đến khi bén rễ hồi xanh. Độ ẩm 
đất thích hợp nhất cho cây trong suốt thời gian sinh 
trưởng là 80%. Trong quá trình sinh trưởng của cây, có 
thể tưới theo rãnh (cho ngập 2/3 rãnh để nước ngắm 
đều khắp ruộng, sau đó cần tháo hết nước đọng ở rãnh). 


Nguồn nước tưới: Sử dụng nước sạch để tưới 
(nước phù sa dẫn trực tiếp hoặc nước giêng khoan). 
Không dùng nước ao tù, nước thải sinh hoạt, nước thải 
công nghiệp, nước bị nhiễm bản chưa xử lý đẻ tưới. 


6. Phòng trừ sâu bệnh 


* âu hại: Thường gặp sâu xám, sâu đục quả, 
nhện tơ, bọ rùa, rệp trắng. Dùng thuốc Pegasus 500SC 
0,1 - 0,2%, Ortus 5SC, thời gian cách ly: 5 - 7 ngày. 


103 


* Bệnh hại: Các loại bệnh như lở cỏ rễ, bệnh đốm 
nâu, sương mai. 

Dùng thuốc: Benlat C 50WP 0,1 - 0,2%. Thời gian 
cách ly 7 ngày: Booc đô 1%; Zineb 80WP. Thời gian 
cách ly: 7 - 10 ngày. 

Cần hạn chế sử dụng thuốc hoá học, tăng cường 
biện pháp phòng trừ tổng hợp đẻ nâng cao chất lượng 
sản phẩm. 


7. Thu hoạch 
Khi quả đạt tiêu chuẩn (hạt còn non) cân thu tỉa 5 - 
7 ngày/ lần. 


Loại bỏ quả sâu, quả vẹo, giập nát trước khi tiêu 
thụ. 


CÂY CÀ PHÁO 
(Solanum melongena L.) 
I.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 


Nguồn gốc phát sinh của cây cà là Án Độ. Từ đây 
cây cà được đưa sang các nước Đông Á (Trung Quốc, 
Nhật Bản, Đông Dương), sau đó đến Tây Á 
(Apganixtan, Iran) và châu Âu. 


104 


Vỏ cây cà chịu được nhiệt độ cao hơn cà chua nên 
được trồng chủ yếu trong vụ hè. Nhiệt độ thích hợp 
cho hạt nảy mầm là 25 - 30°C, cho sinh trưởng và phát 
triển của cây là 20 - 25°C. Cây cà ưa ánh sáng mạnh, 
Ít phản ứng với thời gian chiếu sáng nên cà có thể ra 
hoa, tạo quả hầu như quanh năm. 

Tuy có bộ rễ khoẻ, ăn sâu nhưng do bộ lá lớn, hệ 
số tiêu hao nước cao, cây cần đủ độ ẩm đất (80%) đẻ 
duy trì sinh trưởng và đảm bảo tỉ lệ quả cao. 

Do thời gian sinh trưởng dài, đất trồng cà cần 
chọn nơi đất tốt, dễ thoát nước, có độ pH 6,5 - 7,0. 


II.CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 


Cà có thể trồng quanh năm, song đối với từng loại 
giống thích hợp với thời vụ khác nhau sẽ cho năng 
suất cao. Gieo vào tháng 11-12, thu quả tháng 3-5. Vụ 
này thường bố trí ở đất bồi ven sông, thoát nước tốt. 


2. Giống 


Lượng hạt gieo 20 - 30 kg/ha (0, 72-1,08 kg/sào). 
Khi cây con được 25 - 30 ngày thì nhỗ để trồng. 


3. Làm đất 


Đất sau khi cày bừa kỹ, lên luống rộng 1,4 m, CaO 
0,2 - 0,3 m. Trên luống trồng 2 hàng nanh sấu với 


105 


khoảng cách 60 x 80 cm, đảm bảo mật độ 20.000 - 
25.000 cây/ha. 


4. Bón phân 


Lượng phân bón cho một hecta là: 15 tấn phân 
chuồng, 200 kg urê, 200 kg kali clorua và 200 -250 kg 
lân supe. Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân và 
1/3 đạm, kali. Bón thúc các loại phân còn lại chia làm 
2 - 3 lần và kết thúc bón khi thu hoạch xong lần đầu. 
Khi bón thúc kết hợp với làm cỏ, xới xáo. 

Chăm sóc: 

- Xới vun, bón thúc: Sau khi trồng 12-15 ngày, 
cây hồi xanh, xới xáo và vun lần đầu. Lần thứ hai sau 
lần thứ nhất 15 - 20 ngày kết hợp bón thúc một nửa số 
đạm và kali còn lại. Khi cây bắt đầu ra hoa, tiến hành 
xới vun và bón nốt số phân còn lại. Với mỗi lần xới 
vun và bón thúc cần tưới đủ ẩm cho cây, lần bón thúc 
thứ hai cần phải tưới rãnh. 

- Tỉa cành: Tỉa những cành nách bên dưới chùm 
hoa hoa đầu tiên để phòng sâu hại. 


5. Phòng trừ sâu hại 


Cây cà ở giai đoạn cây con thường bị bệnh lở cả 
rễ và chết xanh. Để khắc phục, cần xử lý hạt trước khi 


106 


gieo bằng thuốc TMDT 80% (5 g/1 kg hạt). Khi cây ra 
hoa và trong quá trình thu quả thường bị bệnh đốm 
nâu, dùng oxy đồng để phun. Các loại sâu hại cà: sâu 
xám, sâu ăn lá, bọ rùa dùng basudin 50EC. 


6. Thu hoạch 


Khi cà đủ độ chín cần thu hoạch kịp thời, vừa giữ 
chất lượng cao, vừa đảm bảo quả non trên cây phát 
triển. cách hai ba ngày thu một lần 


CÂY ĐẬU VÀNG, ĐẬU CÔVE LEO 
(Phaseolus vulgaris L.) 


I.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 


Đậu côve có nguồn gốc ở Trung Mỹ, được trồng 
phổ biến ở Đông Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam Á và 


107 


phía Tây và Nam châu Âu. Đậu côve sinh trưởng tốt ở 
điều kiện nhiệt độ 18-25°C. Nhiệt độ thấp hơn 13°C 
hoặc cao hơn 25°C sẽ phát triển rất kém. Đất trồng 
đậu côve cần có độ pH khoảng 5,5 - 6,5, đất quá kiềm 
hay quá chua đều không thích hợp, mặc dù đậu côve 
có thể trồng trên mọi loại đất nhẹ, nặng khác nhau 
nhưng thích hợp nhất vẫn là đất phù sa hay đất thịt. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 
~ Vụ thu đông : gieo hạt từ 20/8 - 10/9. 


- Vụ đông xuân (vụ chính): gieo hạt từ 5/10 - 
15/11. 


~ Vụ xuân hè (vụ muộn): gieo hạt từ 20/1 - 15/2. 


2. Làm đất, trồng 

Chọn đất thịt nhẹ có độ pH từ 5,5 - 6,5 chủ động 
tưới tiêu, không bị ô nhiễm. Đất được cày bừa kỹ, tơi 
xốp, làm sạch cỏ, đảm bảo chế độ luân canh với lúa 
nước. Luông rộng 1,0 - 1,2m (cả rãnh) cao 20 - 25cm, 
rãnh luông rộng 25 - 30 cm. 

Mật độ khoảng cách: 


- Đậu lùn: Hàng x hàng 40 cm, cây x cây 15 cm. 


108 


- Đậu leo: Hàng cách hàng 60 cm, cây cách cây 25 
- 30 cm. 

Lượng hạt gieo: 1,5 kg/sào. Tre đóc làm giàn (đậu 
leo): 1.500 - 1.600 cây/sào. 


3. Phân bón và quy trình bón 


| Lân supe 


|kah sưat |18o-200|65-7.5|_ - 


Tuyệt đối không được dùng phân tươi và nước 
phân tươi để bón hoặc tưới cho cây. Nếu thiếu phân 
chuông có thê bô sung thay thê băng phân hữu cơ vi 
sinh với lượng 600 -700 kg/ha. Đât chua cân bón thêm 
vôi bột 300 - 500 kg/ha (10 - 15 kg/sào). 

Bón thúc 3 đợt: 

+ Lần 1: Khi cây có 2 - 3 lá thật. 

+ Lần 2: Khi cây phân cành nhánh (đậu côve vàng). 

+ Lần 3: Khi cây ra quả rộ. 


109 


Khi bón thúc cần kết hợp với xới xáo, vun gốc. 
Lần bón 2 kết hợp vun gốc cao cho đậu côve lùn và 
cắm giàn đối với đậu côve leo. 

4. Tưới nước 
Sử dụng nguồn nước sạch để tưới, phải đảm bảo 


đất luôn đủ Âm; vào thời kỳ ra hoa rộ và quả lớn, nếu 
mưa to cần tháo nước tránh ngập úng. 


5. Phòng trừ sâu bệnh 

- Thực hiện triệt để các biện pháp phòng trừ tông 
hợp như: luân canh cây trồng, vệ sinh đồng ruộng, bón 
phân cân đối. Trong trường hợp thật cần thiết mới 
dùng biện pháp phòng trừ hoá học. 

- Một số loài sâu hại thường gặp như giòi đục thân, 
giòi đục lá, sâu đục quả. Dùng Shepa 25EC 0,1%, 
Sumicidin 120EC 0,1% hoặc dùng Sumithion với thời 
gian cách ly theo hướng dẫn ghi trên nhãn bao bì. Các 
loại thuốc hoá học do thời gian phân huỷ lâu nên chỉ 
được dùng diệt sâu khi cây còn non. Vào giai đoạn thu 
hoạch nếu cần thiết dùng các loại thuốc trừ sâu sinh 
học để phun phòng sâu đục quả như: BT, Delñn, 
Xentary... 

- Các bệnh hại như: gi sắt, thối đen quả, dùng 
Daconil 75WP 0,15 - 0,2% hoặc Bayleton 25EC 400 - 


110 


500 gam/ha với thời gian cách ly theo hướng dẫn ghi 
trên nhãn bao bì. 


6. Thu hoạch 

Đối với cây đậu côve vàng, thu hoạch khi quả có 
màu vàng và mới kết hạt. Đối với cây đậu côve leo, 
thu hoạch khi quả bắt đầu nỗi hạt. Tiến hành thu 
hoạch từng lứa, tránh làm giập nát, hư hỏng. Loại bỏ 
quả sâu, vẹo, không rửa nước trước khi bảo quản, vận 
chuyển. 

Các lần thu hoạch cách nhau từ 3 - 4 ngày tuỳ 
thuộc vào giống và điều kiện chăm sóc. 


CÂY ĐẬU HÀ LAN 
(Pium sativum L.) 


I.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 

Đậu Hà Lan được trồng từ rất lâu, nhưng nguồn 
gốc chính xác của nó vẫn chưa được sáng tỏ. Nhiêu 
nhà khoa học căn cứ vào sự phân bố gen của loài này 
đã cho rằng đậu Hà Lan có nguồn gốc ở vùng Cận 
Đông, Trung Á. 

Mặc dù hiện nay đậu Hà Lan được trồng ở nhiều 
nước khác nhau trên thế giới nhưng chúng chỉ sinh 


111 


trưởng tốt và cho năng suất cao trong điều kiện nhiệt 
độ từ 18 - 20°C, khí hậu mát lạnh. Nhiệt độ > 25°C và 
<12°C cây sinh trưởng chậm và ở 35°C cây tàn lụi 
nhanh. Cây đậu Hà Lan yêu cầu dinh dưỡng khoáng 
không cao. Cây có thể sinh trưởng phát triển trên 
nhiều loại đất, từ đất cát nhẹ nhiều mùn đến đất sét 
nặng, nhưng trồng tốt nhất là đất nhiều mùn đến đất 
sét nhiều mùn. Trên đất nhẹ, đất cát không giữ được 
ẩm nên năng suất có xu hướng giảm. Độ chua của đất 
trồng đậu Hà Lan thích hợp với pH khoảng 5,5 - 6,5. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 

Gieo trồng từ 5/10 đến 5/11, thu hoạch từ tháng 12 
đến đâu tháng 3 năm sau. Nếu gieo muộn, bệnh phấn 
trắng gây hại nặng làm năng suất giảm rõ rệt. 

2. Giống 

Giống đậu địa phương: Vùng Văn Đức (Gia Lâm - 
Hà Nội), Văn Lâm (Hưng Yên)... 

Giống đậu nhập nội: Từ Thái Lan, Đài Loan, 
Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp. Nguồn giống nhập 
nội cho năng suất cao, phẩm chất tốt nhưng tính chống 
chịu bệnh kém, đặc biệt là bệnh phấn trắng. 


112 


- Giống đậu Hà Lan leo cần 40 - 50 kg hạtha (1,5 
- 1,8 kg/sào). 

- Giống đậu Hà Lan lùn cần 60 - 80 kg hạt/ha (3 
kg/sào). 


3. Làm đất 

- Chọn loại đất giữ ẩm tốt, chân đất cao, dễ thấm 
nước (nếu đất chua pH dưới 5,5 phải bón 10 - 15 kg 
vôi bột/sào). 

- Đất được cày bừa kỹ, làm sạch cỏ trước khi gieo. 
Cần thực hiện chế độ luân canh với cây khác họ, tốt 
nhất là cây lúa. 

- Lên luống rộng 1,2 m, cao 25 - 30 cm, rãnh rộng 
25 - 30 cm. 


4. Mật độ, khoảng cách 

Gieo 3 hàng với đậu Hà Lan lùn và gieo 2 hàng 
đối với đậu Hà Lan leo trên luống để tiện cắm giàn. 

Khoảng cách gieo: 

- Đậu Hà Lan thấp cây: Hàng cách hàng 30 cm, 
cây cách cây 7 cm, mật độ 32 vạn cây/ha. 

- Đậu Hà Lan leo: Hàng cách hàng 60 - 70 cm, cây 
cách cây 20 cm, mật độ 10 - 12 vạn cây/ha. 


113 


5. Phân bón 


+ Lượng bón: 

: Lượng phân bón | gón lót Bón thúc (%) 
Loại phân '%) 

kgíha | kg/sào | (%) | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 

Phân 
ghuảng | 25.000 | 920 100 | - | - - 
Đạm uê | 250-300 | 9-11 | 26 | 20 | 25 | 30 
Lân supe 300 11 J2 0U - - | - | 
Kali sulfat 9.1 | 25 | 20 | 25 | 30 | 


Tuyệt đối không được dùng phân chuồng tươi, 
phân bắc tươi và nước phân tươi để bón hoặc tưới. Có 
thể dùng phân hữu cơ sinh học hoặc phân rác chế biến 
thay thế phân chuồng với lượng bằng 1⁄3 lượng phân 
chuồng. 

+ Cách bón thúc: 

- Lần 1: Khi cây có 4 - 5 lá thật. 

- Lần 2: Bắt đầu nở hoa (trước khi cắm đóc). 

- Lần 3: Sau thu quả đợt 4 và đợt 5. 

Có thể dùng các dạng đạm nitrat amôn, đạm sulfat 
amôn thay cho urê, clorua kali thay cho kali sulfat 
hoặc các dạng phân hỗn hợp NPK để bón với liều 
lượng nguyên chât tương ứng. Ngoài biện pháp bón 
vào đất, có thể phun qua lá các dung dịch dinh đưỡng 


114 


đa lượng, trung lượng, vi lượng theo hướng dẫn sử 
dụng của hãng sản xuất. Đậu Hà Lan leo có thời gian 
thu hoạch dài hơn nên sau 2 lần thu quả cần tưới thêm 
nước phân mục. Làm cỏ, xới xáo, vun gốc kết hợp với 
bón thúc, làm giàn khi cây cao 20 - 25 cm. 


6. Tưới nước 


Sử dụng nguồn nước tưới sạch để tưới. Sau khi 
gieo, cần thường xuyên giữ độ ẩm đất từ 70 - 75%. 


7. Phòng trừ sâu bệnh 


e Sâu hại: Thường gặp là sâu xám, sâu xanh, sâu 
vẽ bùa, ruồi đục lá, rệp hại, sâu đục quả và nhện đỏ. 

® Bệnh hại: Đậu Hà Lan thường gặp một số bệnh 
hại như: bệnh phân trăng (Ezisiphe pisi D.C), bệnh 
cháy lá và đốm lá do vi khuẩn (Pseudomonas 
Syringae); các bệnh sinh ra từ đất như: bệnh héo rũ 
(Fwsarium oxysporm) bệnh thối đen rễ 
(Aphanomyces euteiches f. sp. pisi Drechs)... 

- Thực hiện triệt để các biện pháp phòng trừ tổng 
hợp như: luân canh cây trồng, vệ sinh đồng ruộng, bón 
phân cân đối, trong trường hợp thật cần thiết mới 
dùng thuốc bào vệ thực vật hóa học. 

Để phòng trừ bọ trĩ thường dùng thuốc Adimine 
0,5EC, Confidor 50EC, Karate 2,5EC, Sherpa 25EC, 


115 


Trebon 10EC. Sâu đục quả có thể trừ bằng Sherpa 
25EC, Sumicidin 10EC, Cyperan 25EC, phải phun 
sớm khi quả mới đậu, để trừ giòi đục lá phun 
Baythroid 50SL, Confidor 100SL. 

Để tránh một số bệnh hại sinh ra từ đất, không nên 
trồng đậu liên tục nhiều vụ ở trên cùng một mảnh đất 
mà cần luân canh với các rau khác họ như họ thập tự, 
họ cà hay lúa nước. Đất trồng đậu Hà Lan không được 
để ngập úng kéo dài, phải thoát nước tốt. Khi thu 
hoạch xong phải thu đọn và xử lý các tàn dư gây bệnh 
làm ruộng thông thoáng, sạch sẽ. Ngoài ra có thể sử 
dụng các thuốc trừ bệnh như: Valicidin 3SL để trừ 
bệnh lở cỗ rễ, thuốc Anvil 5SC, Score 250EC, Rovral 
50WP để trừ các bệnh phắn trắng, gỉ sắt. 

Kỹ thuật phun thuốc và thời gian cách ly phải tuân 
thủ hướng dẫn ghi trên nhãn bao bì của từng loại 
thuốc. 


8. Thu hoạch 


Đậu Hà Lan sử dụng quả non, thu hoạch khi hạt 
non chớm phình to. Thu vào sáng sớm sẽ có chất 
lượng quả tốt và tươi hơn, có khả năng bảo quản và 
vận chuyển tốt hơn. Khi thu hái tránh làm trầy xước 
hoặc bong lớp phần trên vỏ quả. Loại bỏ các quả có 
vết sâu bệnh, trầy xước hoặc dị dạng. 


116 


Đối với đậu ăn hạt non thu muộn hơn (khi vỏ quả 
đổi màu), hạt đã phình to và tương đối cứng, nhưng 
chưa quá già hoặc khô. Hạt được tách ra dùng ngay 
hoặc chế biến, bảo quản để tiêu thụ dần. Hạt đậu non 
được chế biến chủ yếu bằng các phương pháp cấp 
đông hoặc đóng hộp. 

Đậu Hà Lan lấy hạt khô được thu hoạch khi hạt đã 
già, khô, vỏ quả đã bạc. Cần thu kịp thời, không để 
quá khô vì một số giống có khả năng tự tách vỏ ngay 
trên cây. Thu và phơi khô nguyên quả, sau đó tách hạt 
và tiếp tục phơi hạt cho thật khô trước khi đóng gói. 


CÂY ĐẬU ĐŨA 
(Vigna sesquipedalis L.) 


I.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 
Đậu đũa là một trong 10 loại rau quan trọng nhất ở 
vùng Đông Nam Á, Đài Loan, Nam Trung Quốc và 
Bangladesh. Những nơi này có thể là nơi xuất xứ của 
giống đậu đũa bởi do sự phân bố đa dạng của chúng. 
Đậu đũa có phản ứng trung bình với độ dài ngày, 
sinh trưởng tốt trong điều kiện ánh sáng nhiều, một số 


117 


giống có thẻ chịu bóng ở mức độ nhất định. Nhiệt độ 
ban ngày 25-35°C và ban đêm không thấp hơn 15°C là 
điều kiện tốt để đậu đũa phát triển. Điều này có nghĩa 
rằng không trồng đậu đũa ở độ cao trên 700 m so với 
mặt nước biển. 

Đậu đũa sinh trưởng tốt trên tất cả các loại đất từ 
cát nhẹ đến thịt nặng, yêu cầu pH trong khoảng 5,5- 
6,5. Đậu đũa có nhu cầu rất lớn cho sinh trưởng phát 
triển, có khả năng chống chịu với các loại bệnh phát 
triển trong điều kiện Âm độ cao. 

II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ 

~ Vụ xuân hè: Gieo hạt từ cuối tháng 2 đến tháng 4 
thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 7. 

- Vụ thu: Gieo từ tháng 7 đến tháng 8, thu hoạch 
từ tháng 9 đến tháng 10 (vụ này năng suất thấp và 
nhiêu sâu bệnh hại). 

2. Giống 

- Giống địa phương: Thạch Bàn (Gia Lâm), Văn 
Lâm (Hưng Yên). 

- Giống nhập nội từ Đài Loan, Thái Lan và Trung 
Quốc. 


118 


3. Làm đất 

Chọn loại đất thịt nhẹ, thịt trung bình, đất cát pha, 
pH từ 6,0 - 6,5. Đất cần được cày bừa kỹ, làm sạch cỏ 
trước khi gieo. Lên luống rộng 1,0 - 1,2 m, cao 25 - 
30 cm, rãnh rộng 25 - 30 cm. 


* Chủ ý: nên luân canh đậu đũa với cây trồng khác 
họ, tốt nhất là cây lương thực. 
4. Mật độ, khoảng cách 


Gieo 2 hàng/luống với khoảng cách: hàng cách 
hàng 60-65 cm và hốc cách hốc 30 cm, tra mỗi hốc 2- 
3 hạt, sau khi cây có 1-2 lá thật tỉa để lại 1 - 2 cây/hốc. 


Lượng hạt giống gieo 0,8-1 kg/sào (22 - 27 kg/ha). 


5. Phân bón 
+ Lượng phân và phương pháp bón: 


Tuyệt đối không được dùng phân chuồng tươi, 
phân bắc tươi và nước phân tươi để bón hoặc tưới. 
Có thể dùng phân hữu cơ sinh học hoặc phân rác chế 
biến thay thế phân chuồng với lượng bằng 1/3 lượng 
phân chuông. 

e Cách bón thúc: 

- Lần 1: Khi cây có 3 - 4 lá thật. 

- Lần 2: Khi cây bắt đầu nở hoa (trước khi cắm 
giàn). 

- Lần 3: Sau khi thu quả đợt 1. 

Làm giàn khi cây có vòi cuốn. Lượng dóc cắm 
1.500 - 1.600 cây/sào Băc bộ. 

Xen kẽ các đợt thu hái có thể tưới thúc thêm nước 
phân chuông đã hoai mục. Xới xáo, làm cỏ vun gốc 
kết hợp với bón thúc phân. 

Có thể dùng nitrat amôn, sulfat amôn thay cho urê, 
clorua kali thay cho sulfat kali hoặc các phân hỗn hợp 
NPK với liều lượng nguyên chất tương đương, các 
dung dịch nguyên chất tương đương, các dung dịch 
dinh dưỡng phun qua lá theo hướng dẫn của nhà sản 
xuât. 


6. Tưới nước 


- Nguồn nước tưới: Sử dụng nguồn nước sạch đẻ 
tưới. 


120 


- Từ sau gieo đến khi có 5 - 6 lá thật cần duy trì độ 
âm đất 70 - 80%. Từ thời kỳ nở hoa đến khi thu hoạch 
quả luôn duy trì độ ẩm đất 80%. 


7. Phòng trừ sâu bệnh 


Cần thực hiện nghiêm ngặt quy trình phòng trừ 
dịch hại tổng hợp IPM. 


* Sâu hại: 

+ §âu đục quả (Maruea festulalis) là đối tượng sâu 
hại nguy hiểm nhất trong suốt vụ hè thu, chỉ có thể 
phòng trừ loại sâu này khi chúng chưa đục hẳn vào 
trong quả. Do đó phải trừ sớm ngay từ đợt đậu quả rộ 
đầu tiên bằng các loại thuốc có độ phân huỷ nhanh 
như Sherpa 25EC, Sumicidin 20EC, Cyperan 25EC 
nồng độ 0,1%. Đậu đũa cho thu hoạch quả thường 
xuyên, do vậy trong thời gian cho thu hái chỉ nên dùng 
các thuốc trừ sâu có nguồn gốc thảo mộc hoặc thuốc 
sâu sinh học (Vertimec, Atabron SEC) để phun và 
phải đảm bảo thời gian cách ly. 

+ Giòi đục lá (Liriomyza sp.) thường đục trong lá, 
làm trắng lá, ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây. 
Phòng trừ chúng có thể sử dụng thuốc Baythroid 5SL. 
Confidor 100SL. 


121 


+ Bọ trĩ (Fraklinelia spp.): Đề phòng trừ loại này 
có thể dùng các loại thuốc Admire 50EC, Confidor 
100SL, Gaucho 70WS, Baythroid 5 SL. 

+ Nhện đỏ (7e:ranychus sp.): Có thể sử dụng các 
thuốc như Ortus 5§C, Comite 73EC, Danitol 10EC. 
Nồng độ và thời gian cách ly tuân thủ theo hướng dẫn 
ghi trên nhãn hiệu bao bì của từng loại thuốc. 

* Bệnh hại: Chủ yếu là bệnh đốm lá (Cercospora 
sp.), có thể sử dụng thuốc Rovral 50W, Score 250EC, 
Anvil 5SC. Phun theo hướng dẫn và thời gian cách ly 
theo hướng dẫn ghi trên nhãn bao bì của từng loại 
thuốc. 


8. Thu hoạch 


Thu hoạch khi hạt bước vào chín sữa, quả chưa có 
xơ, loại bỏ quả sâu bệnh, dị hình và đóng gói tiêu thụ. 


CÂY NGÔ RAU 
(Zea mays s$p.) 
I.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 


Ngô rau thuộc nhóm cây ưa nhiệt. Hạt có thể nây 
mâm ở nhiệt độ 10 -12°C. Nhiệt độ thích hợp cho sinh 
trưởng và phát triển cũng như tạo bắp là 20 - 23°C. 


122 


Do chu kỳ sinh trưởng ngắn, ngô rau được gieo 
trồng trên nhiều loại đất tận dụng và tăng vụ như đất 
mạ, đất bãi ngập lụt vụ hè thu, đất sau hai vụ lúa. Tuy 
nhiên, thích hợp nhất cho ngô rau là đất bãi ven sông, 
đất giàu mùn, dễ thoát nước và tránh trồng trong mùa 
bão lụt đặc biệt là thời kỳ thu hoạch. 

II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 

Ở miền Bắc có thể trồng ngô rau quanh năm, các 
vụ trồng thích hợp nhát là: 

- Vụ xuân: Gieo hạt đầu tháng 2, thu bắp tháng 4. 

- Vu đông: Gieo hạt đầu tháng 9, thu bắp tháng 11. 
2. Giống 

Sử dụng giống có năng suất cao, chất lượng tốt, 
cây cứng, kháng sâu bệnh; có thẻ dùng các giống như: 
LVN 23, DK 49, 9088, Pacifc 421... 
3. Làm đất 


Chọn đất thịt nhẹ, đất thịt pha hoặc đất phù sa ven 
sông là tốt nhất. Nên trồng ở những vùng đất cao, tưới 
tiêu chủ động, xa nguồn nước thải, khu công nghiệp, 
đường quốc lộ. 


123 


Đất được cày bừa kỹ, nhỏ, tơi xốp, sạch cỏ dại, lên 
luống rộng khoảng 70 cm, cao 15 - 20 cm. 


4. Mật độ, khoảng cách trồng 

Gieo hạt trực tiếp hoặc gieo bầu rồi đem trồng để 
kịp thời vụ. 

Ngô được trồng thành 2 hàng trên luống với 
khoảng cách như sau: hàng cách hàng 45-50 cm; cây 
cách cây 12-15 cm (khoảng 130.000 -160.000 cây/ha). 


5. Phân bón 
- Lượng phân: 

| Lượng phân bón | Bón lót Bón thúc (%) | 
Loại phân 9%) 

| Kgfha | Kg/sào | —— 
Phân chuồng |_8.000- 
hoaimục | 10.00o |300-360| 100 | 
Đạm urê 240-280 | 840 | 30 | 20 30 20 | 
Lân supe 420 | 15 | 100 | - - | | 
Kali clorua 1300 | 5 30 20 30 20 | 


Tuyệt đối không được dùng phân m tươi, 
phân bắc tươi và nước phân tươi để bón hoặc tưới. Có 
thể dùng phân hữu cơ sinh học hoặc phân rác chế biến 
thay thế phân chuồng với lượng bằng 1/3 lượng phân 
chuồng. 


124 


- Cách bón thúc: 
+ Lần 1: Sau mọc 10 - 15 ngày. 
+ Lần 2: Sau mọc 20 - 25 ngày. 
+ Lần 3: Sau mọc 30 - 35 ngày. 


Khi bón phân kết hợp với xới xáo làm cỏ, vét rãnh. 
6. Tưới nước 


Dùng nước sạch để tưới, sau khi gieo (trồng) cần 
giữ âm thường xuyên cho ngô đến lúc thu hoạch. 
Cũng có thể áp dụng phương pháp tưới rãnh, nhưng 
khi tưới xong cần tháo hết nước ở rãnh để tránh ngập 
úng. 

7. Phòng trừ sâu bệnh 

Trên ngô thường xuất hiện các loại bệnh: bạch 
tạng, đồm lá lớn, đốm lá nhỏ, gỉ sắt và khô vằn. 

Phòng bệnh bằng cách áp dụng nghiêm ngặt quy 
trình phòng trừ tổng hợp (IPM): luân canh với cây 
trồng khác, vệ sinh đồng ruộng, chăm sóc cây tốt. 
Trường hợp đặc biệt dùng Validacin 5SC 0,15% để 
trừ khô vằn, Anvil 5SC 0,05%, trừ gỉ sắt đóm lá. 

Sâu hại ngô chủ yếu là sâu xám, sâu cắn lá rệp và 
sâu đục thân. 


125 


+ Sâu xám xuất hiện ở thời kỳ nảy mầm và thời kỳ 
cây có 1-2 lá, có thể bắt sâu bằng tay. Nếu tỷ lệ cây bị 
hại trên 5% dùng thuốc Basudin 10G Ikg/sảo. . 

+ Sâu cuốn lá: Có nhiều loại xuất hiện rải rác suốt 
quá trình sinh trưởng của cây nhưng tập trung vào 
tháng 4 - 5. Nếu mật độ sâu 5 -10 con/m” dùng BT 3% 
để phun. Nếu mật độ sâu lớn hơn 10/mˆ dùng Sherpa 
25EC nồng độ 0,15%. Cần theo dõi xác định thời gian 
sâu nở để phun thuốc diệt trừ. 


8. Nhỗ cờ 

Nhỏ cờ trên ruộng sản xuất ngô rau là việc làm 
cần thiết và có lợi. Nhỏ cờ sẽ tập trung dinh dưỡng 
nuôi bắp nên thời gian thu hoạch sẽ sớm hơn, bắp phát 
triển nhanh hơn và làm tăng số bắp/cây. 


9. Thu hoạch 

Thu hoạch là khâu quan trọng, ảnh hưởng lớn tới 
năng suất và chất lượng sản phẩm. 

Thường sau mọc khoảng 50 ngày, ngô sẽ trỗ cờ. Để 
đảm bảo năng suất và chất lượng của bắp non cần rút 
cờ trước khi tung phấn. Thu hoạch bắp non khi nhú râu 
từ 1 - 2 cm, bẻ bắp nhẹ nhàng, tránh làm giập gãy. 


126 


CÂY DƯA CHUỘT 
(CMewrmis safivus L.) 


I.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 


Loài dưa chuột hiện nay không còn ặp ở dạng 
mọc hoang dại, nhưng hẳu hết các quan điểm đều cho 
rằng chúng có nguồn gốc ở Việt Nam (trung tâm khởi 
nguyên 1) và Án Độ (trung tâm khởi nguyên 2). 

Dưa chuột thích nghi với điều kiện khí hậu nóng 
ẩm, nhiệt độ tối thích với sinh trưởng của dưa chuột là 
30°C về ban ngày và 18 - 21°C về ban đêm. Ánh sáng 
nhiều làm quả lớn nhanh, mập, chất lượng quả tốt. 


127 


Trong điều kiện ngày ngắn, dưa chuột thường có 
nhiều lá và sai quả. 

Nhu cầu về nước của dưa chuột cao nhưng lại 
không chịu được úng. Cây sinh trưởng thích hợp trên 
đất giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt và pH trong 
khoảng 6,0 - 6,5. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Giống và thời vụ 

Dưa chuột gồm có các giống quả nhỏ, quả trung 
bình và nhóm quả to nên chọn giông có chất lượng 
cao, năng suất cao và chống chịu được sâu bệnh. 


- Vu xuân gieo từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 2 
dương lịch. 


- Vụ đông gieo từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10. 
Trồng dưa chuột giữa 2 vụ lúa, cần làm bầu để 
tranh thủ thời vụ. 


2. Gieo cây con 

Để tiết kiệm hạt giống, công chăm sóc cây giai 
đoạn đầu và tăng độ đồng đều của cây, cần sản xuất 
cây con trong khay xốp hoặc khay nhựa có kích thước 
60 x 45 cm với số lượng 60 hốc/khay. 

Vật liệu làm bầu gồm 40% đất, 30% trấu hun 
hoặc mùn mục và 30% phân chuồng mục. Các thành 


128 


phần trên được trộn đều, loại bỏ rơm, rác, vật rắn sau 
đó đỗ đầy các hốc trên khay, ấn nhẹ rồi xép khay trên 
giá cao cách mặt đất ít nhất 50 cm trong nhà lưới có 
che mái bằng vật liệu sáng (nylon hoặc tắm nhựa 
trắng). 

Hạt ngâm trong nước ấm 35 - 40°C trong thời gian 
3 giờ, sau đó ủ ở nhiệt độ 27 - 30°C. Khi hạt nứt nanh 
thì đem gieo vào các hốc, mỗi hốc 2 hạt và tưới đủ 
ảm. Sau đó hàng ngày đều phải tưới giữ ẩm cho cây 
cho đến trước khi trồng 2 - 3 ngày thì ngừng tưới. 

Lượng hạt dưa gieo cho mỗi hecta từ 0,7 - 1 kg 
0 g/sào). 


3. Làm đất, bón phân, trồng cây 

Chọn đất cao, dễ thoát nước nhưng chủ động 
nguồn nước tưới. Đất thịt nhẹ hoặc cát pha có độ pH 
từ 5,5 - 6,5. Trước đó 2 vụ không trông các cây cùng, 
họ bầu, bí. 

Do bộ rễ cây dưa chuột yếu nên đất trồng cần cày 
bừa kỹ, nhỏ, tơi xốp, nhặt sạch cỏ dại. Lên luống rộng 
1/2 m, cao 0,3 m, rãnh rộng 0,3 m. 

Sau khi lên luống, rạch 2 hàng với khoảng cách 60 
- 70 cm, cách mép luống 20 - 30 cm rồi bón phân vào 
rãnh với lượng như sau: 


129 


Phân bón: 


Số á Bón Bón thúc (%) 
Só I : 
Loại phân | lượng 6e 
@&gfha) | F®fS3®) |  (œj_ | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 
Phánđạm ` 20 | 12-15 | 0 | 20 | 40 | 40 | 
Phân lân 90 | 20-258 | §0 | 25 | 26:|.- 
Phân kali 0 | 12-18 | 30 | 10 | 30 | 30 
Phân chuồng . 20.000 - 740 - nIỶ 100 - - - 
hoai mục 30.000 1.100 


- Cách bón phân, phủ luống: Toàn bộ phân 
chuồng, 50% phân lân cùng 30% lượng phân kali 
được bón vào rãnh, đảo đều và lắp đất. Sau đó rắc một 
lớp thuốc xử lý đất lên mặt luống để phòng sâu hại 
cây con có thể dùng Basudin 10 H với lượng dùng 27 
- 30 kg/ha (tương đương 1 kg/sào) và tiến hành phủ 
nylon. Nên sử dụng nylon hai mặt đẻ rải lên mặt luống 
(mặt đen rải xuống dưới và mặt có ánh bạc rải lên 
trên), chèn kỹ đất hai bên mép luống rồi đục lỗ. Sử 
dụng dụng cụ chuyên dùng để đục lỗ với đường kính 
10 - 12 cm. Khoảng cách mỗi lỗ đục 35 cm trong vụ 
đông và 40 cm trong vụ xuân. 

- Trồng cây: Sau khi loại bỏ những cây khác dạng, 
cây bị bệnh, chuyển khay ra đồng, nhắc nhẹ bầu cây ra 
khỏi khay và rải đều theo lỗ đục trên mặt luống. Vùi 
kín bầu cây dưới đất và tưới thấm cho chặt gốc. 


130 


4. Tưới nước, bón thúc 


Dưa chuột có bộ rễ ăn nông nên cần nhiều nước. 
Nguồn nước tưới là nước giếng khoan, nước sông. 
Trước khi cắm giàn (20 - 30 ngày sau trồng), cần tưới 
rãnh, để nước ngắm vào luống rồi tháo hết nước. 
Trong vụ thu - đông có thể tưới rãnh để cung cấp nước 
cho cây. Cần thường xuyên giữ âm đất từ giai đoạn 
cây ra hoa, đặc biệt từ khi thu quả để tăng chất lượng 
thương phẩm quả (khi thiếu nước, quả thường bị đắng 
và cong). 

Kết hợp giữa tưới nước với bón thúc ở 3 thời kỳ: 

- Lần 1: Khi cây có 5 - 6 lá thật, bón 20% lượng 
đạm, 25% số lân và 10% số kali, hoà vào nước đẻ tưới. 

- Sau khi thu lứa đầu, bón 40% lượng đạm, 25% 
lân và 30% kali, bón cách xa gốc, sau đó tưới rãnh 
hoặc tưới gốc. 

- Bón thúc lần 3 sau lần 2 từ 7-10 ngày, hoà nước 
để tưới nốt số phân còn lại (40% đạm và 30% kali). 

Ngoài ra có thể bổ sung dinh dưỡng cho cây bằng 
cách dùng phân lân ngâm với nước phân chuồng hoai 
mục hoặc bã đậu để tưới cho cây. Nếu vào thời điểm 
bón thúc gặp trời mưa liên tục nhiều ngày thì chuyển 
sang sử dụng phân bón lá theo hướng dẫn trên nhãn 
mác. 


131 


5. Chăm sóc 

Cây 5 - 6 lá thật, lúc ra tua cuốn cần tiến hành cắm 
giàn cho cây. Giàn dưa chuột căm theo hình chữ nhân 
cao 1,2 - 1,6 m, mỗi hecta cần 42 - 45 nghìn cây dóc. 
Sau khi cắm giàn chắc chắn, dựng dây mềm treo ngọn 
đưa lên giàn theo hình sô 8, công việc này làm thường 
xuyên cho đên khi cây ngừng sinh trưởng. 

Thường xuyên nhặt sạch cỏ ở gốc cây, cắt bỏ 
những lá già ở phía dưới đê tạo sự thông thoáng cho 
ruộng. 

Giữ 3-4 cành cấp 1, mỗi cành chỉ để 1-2 đốt quả, 
còn lại cắt bỏ đê tập trung dinh dưỡng cho quả ở thân 
chính. 


6. Phòng trừ sâu bệnh 


Đối tượng sâu hại chủ yếu trên cây dưa chuột là 
sâu xám (4grotis ypsilon), rệp (4phididae), sâu vẽ bùa 
(Agromyzidae), nhện đỏ (Tetranychidae), bọ trĩ 
(Thripidae) và sâu đục quả. 

Bệnh hại chính là bệnh sương mai, phấn trắng và 
héo xanh. 

Ngoài các biện pháp phòng trừ tổng hợp kết hợp 
với thâm canh hợp lý, bón phân cân đối, đúng thời kỳ 
và vệ sinh đồng ruộng như đã trình bày ở trên, khi cần 
thiết vẫn sử dụng thuốc hóa học. 


132 


Nếu phát hiện có sâu. cần dùng các loại thuốc hóa 
học được phép sử dụng để phun như Sherpa 25 EC 
0,15 - 0,2%, phun đều 2 mặt lá, thời gian cách ly 7 - 
10 ngày; Trebon 10EC 0,1% cách ly 10 ngày, Pegasus 
500SC 0,01% hoặc các loại thuốc khác do cơ quan 
chuyên môn bảo vệ thực vật khuyến cáo. 

Khi có bệnh sương mai và phấn trắng xuất hiện, 
dùng Ridomil 72WP phun mỗi lần 1,5 kg/ha hoặc 
Alliette 80WP phun mỗi lần 2 kg/ha hoặc Anvil 5SC 
với lượng dùng 0,5 - 1 lít thuốc/ha hoặc các loại thuốc 
khác theo hướng dẫn của cơ quan bảo vệ thực vật hay 
ghi trên bao bì thuốc. 


7. Thu hoạch 

Khi quả đạt tiêu chuẩn khoảng 4 - 5 ngày tuổi là 
có thể thu hoạch. 

Nếu để quả già sẽ ảnh hưởng tới sự ra hoa và đậu 
quả của các lứa sau. Thu hái nhẹ nhàng để tránh đứt 
dây. 

Quả thu sau khi phân loại được xếp vào khay, sọt, 
chuyển về nơi sơ chế, đóng bao bì đưa đi tiêu thụ. 


133 


NHÓM RAU ĂN CỦ 


QUY TRÌNH SẢN XUÁT CÂY CẢI CỦ 
(Raphanus safivus L.) 


I.NGUÔN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 


Trung tâm đa dạng và phong phú nhất của cải củ 
hiện nay là khu vực phía đông Địa Trung Hải, ở đây 
cải củ đã được gieo trồng khoảng 2000 năm trước 
Công nguyên. 

Cải củ được coi là loại rau được ưa thích và gieo 
trồng khá rộng rãi ở nước ta, nhất là các tỉnh phía Bắc. 

Cải củ sinh trưởng thích hợp ở vùng khí hậu rét 
lạnh. Hầu như tất cả các giống cải củ đã biết đều sinh 
trưởng thuận lợi và cho năng suất cao vào mùa đông. 
Nhiệt độ thấp và thời gian chiếu sáng dài sẽ xúc tiến 
quá trình hình thành và phát triển ngồng hoa. Tuy 
nhiên với giống cải củ trắng có thể ra hoa ngay trong 
điều kiện ngày ngắn ở vùng thấp nhưng giống cải củ 
đỏ chỉ ra hoa trong điều kiện ngày dài hay ở độ cao 
trên 1000 m. 

Đất thích hợp cho cải củ là loại đất nhẹ, tiêu nước 
tốt, tầng canh gác dày, độ pH khoảng 6,0 - 6,5. 


134 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẠT 
1. Thời vụ 

Cải củ gieo nhiều vụ: 

+ Vụ sớm: Gieo tháng 7 đến tháng 8, thu từ tháng 
8 đến tháng 10. 

+ Chính vụ: Gieo cuối tháng 8 đến hết tháng 9 thu 
vào tháng 9 đến tháng 11. 

+ Vụ muộn: Gieo vào tháng 10 - 11, thu hoạch 
tháng 11 - 12. 

+ Trái vụ: Tháng 4 - 6, vụ này cho năng suất thấp. 

_Đối với sản xuất.hạt giống, cải củ gieo trồng tốt 
nhât trong điêu kiện địa phương từ đâu tháng 11, thu 
hoạch cuôi tháng I đâu tháng 2. 


2. Đất đai 

Bộ phận sử dụng chính của cải củ là do rễ phình to 
thành củ, vì vậy đất trồng phải tơi xốp, cao và thoát 
nước nhanh, đất cát pha hoặc đất thịt nhẹ, đất được 
cày và phải ải để hạn chế sâu bệnh. Lên luống rộng 
1,0 - 1,2m, cao 30 cm, rãnh rộng 30 cm. 


3. Phân bón 


Lượng phân bón như sau: 
+ Phân chuồng ủ mục l0 - l5 tắn/ha hoặc phân 
hữu cơ vi sinh từ 2,5 - 3 tân/ha. 


135 


+ Đạm urê 100 - 110 kg/ha. Nếu sử dụng phân bón 
lá sinh học phun từ 2 - 3 lần cách nhau 7 - 10 ngày/lần 
thì lượng đạm urê chỉ cần từ 40 - 60 kg/ha (2 kg/sào). 


+ Supe lân: 300 kg/ha; 

+ Kali sulfat: 80 kg/ha. 

Bón lót toàn bộ phân chuồng ủ mục hoặc phân 
hữu cơ vi sinh cùng với phân lân trộn đêu rải trên mặt 
luông hoặc bón theo rạch trước khi gieo. 

Số phân đạm và kali dùng để bón thúc cho cây. 

Nếu sử dụng các loại phân bón lá sinh học cần 
tuân thủ chỉ dẫn của từng loại phân đẻ xác định liều 
lượng cho thích hợp. 

4. Mật độ, khoảng cách gieo 

Có thể gieo đều trên mặt luống sau khi đã bón lót 
phân và san phãng mặt luông. Đê tiện lợi cho việc 
chăm sóc, người ta thường rạch đêu 3 hàng dọc trên 
mặt luông. 

Khoảng cách: Hàng cách hàng 25 - 30 cm, cây 
cách cây 20 cm. 


Lượng hạt gieo 10 - 12 kg/ha (300 - 400 g/sào). 
Hạt gieo xong được phủ bởi một lớp mùn hoặc trấu. 
5. Chăm sóc 
. ~ Tưới nước: Luôn giữ ẩm mặt luống sau khi gieo 
đê tạo điêu kiện cho hạt nảy mâm nhanh và đêu. Tuỳ 


136 


theo độ ẩm đất mà định số lần tưới sau khi mọc. 
Nguồn nước tưới không ô nhiễm. 

- Vun xới, tỉa cây: Cải củ là cây có thời gian sinh 
trưởng ngăn (45 - 55 ngày), vì vậy chỉ cần tỉa cây và 
vun xới 2 lần kêt hợp bón thúc. 

Lần 1: Khi cây 3 - 4 lá thật, nhặt cỏ, tỉa bỏ cây xấu 
và xới nhẹ. 

Lần 2: Khi bắt đầu phình củ, tỉa định cây kết hợp 
với vun cao. 


6. Phòng trừ sâu bệnh 

Sau khi mọc mầm cây thường bị lở cổ rễ, dùng 
Benlat C 70WP 0,2 - 0,3% phun trực tiếp vào đất và 
cây. Khi cây lớn thường gặp bọ nhảy, rệp, sâu xanh 
nên phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng trừ 
tổng hợp; nếu xuất hiện sâu, rệp... cần phun Sherpa 
25EC 0,2% hoặc BT. Đảm bảo an toàn cần cách ly 10 
- 15 ngày sau khi phun thuốc mới thu hoạch. 


7. Thu hoạch 

Tuỳ theo giống nhưng thường 45 - 50 ngày sau 
gieo là có thể thu hoạch. Thu hoạch muộn củ sẽ bị bắc 
và giảm chất lượng hàng hoá. Thu hoạch xong rửa 
sạch củ để khô ráo trước khi xếp vào bao bì. 


137 


NHÓM RAU GIA VỊ 


CÂY KINH GIỚI - TÍA TÔ 
Cây kinh giới (Elsholfzia eriata WiId) 
Cây tía tô (Perilla jrutescens L. Breit) 


I.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 

Kinh giới và tía tô là hai loại gia vị cùng thuộc 
họ hoa môi (Labiarae) đã được gieo trồng ở nước ta 
từ lâu đời. Ngoài việc sử dụng như là loại rau gia vị 
chủ yếu, nó còn được dùng nhiều trong các bài 
thuốc cổ truyền. 

Với đặc tính thích ứng Tộng, dễ trồng, kinh giới và 
tía tô có thể trồng ở nhiều vụ, nhiều loại đất khác 
nhau, nhưng để có năng suất và chất lượng cao ở miền 
Bắc nên trồng vào mùa xuân, miền Nam trồng vào vụ 
đông xuân trên đắt giầu chất hữu cơ, tơi xốp, đủ nước 
và thoát nước tốt. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 


Hạt có thể gieo từ tháng 1 đến tháng 2, tuổi cây con 
30 - 36 ngày hoặc khi cây có 5 - 6 lá thật đem trồng. 


138 


2. ĐẤt trồng 

Chọn đất thịt nhẹ có độ pH từ 6 - 7, giàu mùn, ở 
nơi chủ động nguồn nước tưới tiêu, không bị ô nhiễm. 

Đất được cày bừa kỹ, tơi nhỏ. Lên luống: rộng 1,0 
- 1,2m, cao 20 - 30 cm, rãnh luống 25 - 30 cm. 

Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng: 35 - 40 cm, 
cây cách cây: 25 - 30 cm. 
3. Phân bón và quy trình bón phân 

+ Lượng bón: 

Phân chuồng: 20 tắn/ha + 150 kg đạm urê + 400 
kg lân supe + 120kg kali sulfat. 

Bón lót 100% lượng phân chuồng + 30% phân 
đạm urê + 100% lân + 30% kali. 


Tổng số ___ |Bón lót |Bón thúc (10 lần) 


| ng oi ienÈ kgha | kg/sào | (⁄) | kgíha | kgfsào 
+=tringuag 20.000 | 740 | 100 | - _ 
Đạm urê 150 | 55 | 30 | 100 | 36 
|Lân supe 40 | 15 | 100 # : 
|kar sulfat 120 | 45 | 30 80 3.0 


Số phân còn lại được chia ra bón thúc sau mỗi lần 
thu hoạch (thường 8 - 12 lân). 


139 


Nếu thiếu phân chuồng bón lót có thể bổ sung, 
thay thế bằng phân hữu cơ vi sinh. Tuyệt đối không 
được dùng phân và nước phân tươi để bón hoặc tưới 
cho cây. 


4. Tưới nước 

Nguồn nước tưới: Cần sử dụng nước sạch để tưới 
(nước phù sa được dẫn trực tiếp, hoặc nước giếng 
khoan) tuyệt đối không được dùng nước ao tù, nước 
thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước bị ô nhiễm 
chưa được xử lý để tưới, phải giữ âm thường xuyên 
cho tía tô, kinh giới. 


5. Phòng trừ sâu bệnh 

Kinh giới và tía tô ít bị sâu bệnh. Thường chỉ bị sâu 
róm phá hoại. Khi bị sâu róm phá, chủ yếu bắt bằng 
tay, hoặc dùng Sherpa 25EC 0,1% và Trebon 10EC 
0,2% nhưng phải đảm bảo thời gian cách ly 7- 10 ngày. 


6. Thu hoạch 


Tía tô và kinh giới cho thu hoạch nhiều lứa trong 
năm, vụ xuân hè 15 - 20 ngày/lứa, vụ thu từ 30 - 50 
ngày/lứa. Khi cây ra hoa, ngừng thu hái. Sau khi thu 
hoạch, rửa sạch bằng nước để ráo và bó mớ trước khi 
tiêu thụ. 


140 


CÂY RAU MÙI 
(Coriandrum sativum L.) 


I.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 

Vùng Địa Trung Hải là trung tâm khởi nguồn của 
rau mùi. Với đặc tính dễ thích ứng với các điều kiện 
sinh thái, cây rau mùi được trồng rộng rãi ở nhiều khu 
vực: các nước nhiệt đới, á nhiệt đới, Trung Đông. Ở 
các vùng có khí hậu nhiệt đới, cây rau mùi sinh trưởng 
tốt và sản xuất được hạt giống ở vùng đất cao trên 
300m. 

Có thể trồng được rau mùi trên hầu hết các loại 
đất. Nhưng để có năng suất cao, rau mùi nên được 
trằng trên đất tơi xốp, nhiều mùn, đủ ẩm, không nên 
trồng trên đất phèn hay đất mặn. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1, Thời vụ 
Vụ sớm: Gieo tháng 8, thu hoạch tháng 9. Chính 
vụ: Gieo tháng 9 - 10, thu hoạch tháng 10 - 11. 
2. Làm đất, trồng 


Chọn đất thịt nhẹ, có độ pH từ 6,5 - 7, đất tơi xốp, 
dễ thoát nước, chủ động tưới tiêu, xa khu công nghiệp, 
bệnh viện, xa nguồn chất thải, cách xa đường quốc lộ. 


141 


Lên luống: rộng 1,0 - 1,2 m, cao 20 - 30 cm, rãnh 
rộng 20 - 30 cm. 

Lượng hạt gieo: 1 gam/mể. Vì vỏ hạt mùi dày, nên 
trước khi gieo cần ngâm hạt trong nước ấm khoảng 24 
- 30 giờ cho hút no nước, vớt ra trộn với tro bếp rồi 
gieo. Đất phải được xử lý bằng vôi bột. Sau khi gieo 
lấy cào, cào nhẹ cho hạt chìm vào đất, dùng rơm, trấu 
phủ lên mặt luống. Tưới nước hàng ngày đến khi cây 
mọc, sau đó tưới đủ ẩm để cây sinh trưởng tốt. 


3. Phân bón và quy trình bón phân 


+ Lượng bón: 
Loại phân Tổng số Bón lót |_ Bón thúc (%) 
kglha | kgísào (%) Đợt! | Đợt2 
Phân chuồng 
hoai mục 10.000 | 360 | 100 | e | F | 
Đạm urê 80 | | 30 | Sũ Pn | 
Lân supe : 
Kali sulfat 


: Nếu thiếu phân chuồng có thể bổ sung, thay thế 
băng phân hữu cơ vi sinh. Tuyệt đôi không dùng phân 
tươi và nước phân tươi đê tưới. Bón thúc 2 đợt: 

- Lần 1: Khi cây có 1 - 2 lá thật; 
- Lần 2: Sau lần một 10 ngày, kết hợp tỉa lần 1. 


142 


Trước khi thu hoạch 15 - 17 ngày ngừng tưới 
phân, nhưng phải tưới nước để đảm bảo đủ âm cho 
cây sinh trưởng và lá non mượt. 


4. Tưới nước 


Nguồn nước tưới: Cần sử dụng nước sạch (nước 
phù sa được dẫn trực tiếp hoặc nước giếng khoan) 
tuyệt đối không dùng nước ao tù, nước thải sinh hoạt, 
nước thải công nghiệp chưa được xử lý. 

5. Sâu, bệnh hại 

Mùi là cây rau gia vị ít bị sâu bệnh hại, chú ý nhỗ 
cỏ và nhô cây giập nát, lá già. Không dùng các loại 
thuộc BVTV hoá học cho cây này. 

6. Thu hoạch 


: Khoảng 1 tháng sau khi mọc mắm, tỉa thu hoạch 
dân (thu tỉa khoảng 2 - 3 lân). 


CÂY HÚNG 
(Ocimurm americanum L.) 
I.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 


Cây húng phổ biến ở ' vùng nhiệt đới của châu Phi 
và châu Á, nhưng nguồn gốc chính xác nơi khởi 
nguyên của cây rau húng thì chưa rõ. 


143 


Khả năng thích ứng của cây húng khá rộng Tãi 
trong các vùng sinh thái khác nhau, nhưng điều kiện 
tối ưu để có được năng suất cao thì cây húng cần được 
gieo trồng ở nơi nhiều ánh sáng, chắn gió và độ cao 
thấp hơn 2000 m so với mực nước biển. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 

1. Thời vụ 
- Cây húng láng: Trồng tháng 3 đến tháng 8. 
- Cây húng quế: Trồng tháng 2 đến tháng 4. 


2. Làm đắt, trồng cây 

Chọn đất thịt nhẹ, có độ pH từ 5,5 - 6,5, hàm 
lượng mùn tổng số 1- 1,2%, thoát nước. Nguồn nước 
tưới phải đủ tiêu chuẩn, không bị ô nhiễm, địa điểm 
trồng phải xa các khu công nghiệp, nghĩa trang, bệnh 
viện,... là những nơi bị ô nhiễm môi trường ảnh hưởng 
tới chất lượng rau. 

Đất được cày bừa kỹ, phay nhỏ và lên luống. Tuỳ 
điều kiện của nơi trồng, có thể luống rộng 1- 1,2 m, 
cao 20 - 30 cm, rãnh rộng 30 cm. 

Mật độ, khoảng cách: 

- Húng láng: Cấy bằng chồi ngọn, khoảng cách 5 x 
10 cm một khóm, 2 - 3 đảnh/ khóm, 150 - 200 khóm/mẺ. 


144 


- Húng quế: Cấy bằng cây con, cấy với khoảng 
cách 10 x 20 cm (50 - 70 cây/m?). 


3. Bón phân 


Húng láng, húng quế là hai loại rau gia vị rất mẫn 
cảm với phân bón, nhất là phân hoá học. Phân hữu cơ 
dùng các loại đã ủ mục, tuyệt đối không dùng các loại 
phân tươi hoặc nước phân tươi để bón cho rau. 


- Lượng bón: 


Bón lót 
(%) 


Bón thúc 
(%) 


Loại phân 


Phân chuồng 


|Lan Supe 
|Kali sufat 


- Cách bón: 

+ Bón lót: Toàn bộ phân chuồng, phân lân + 30% 
phân đạm + 30% phân kali dùng để bón lót sau khi 
làm đất trước khi trồng. 

+ Bón thúc: Do lá các loại húng rất mỏng và mẫn 
cảm với các loại phân hoá học nên chỉ bón thúc một lần 
sau mỗi đợt thu hoạch. Lượng phân dùng để bón thúc 
có thể hoà vào nước để tưới đều cho toàn bộ diện tích 


145 


sau mỗi đợt thu hoạch (9 - 10 ngày/đợt). Sau khi tưới 
thúc, cần tưới rửa bằng nước lã đề tránh bị cháy lá. 
4. Chăm sóc 

Húng là cây ăn lá, cần thường xuyên giữ ẩm để 
cây phát triển tốt. Sau mỗi đợt thu hoạch, kết hợp làm 
cỏ và bón phân. Húng là cây rau gia vị nên hạn chê 
việc sử dụng thuốc hoá học. Nếu dùng phải đảm bảo 
đủ thời gian cách ly trước thu hoạch. 


5. Thu hoạch 

Vụ xuân hè: 7 - 8 ngày/lứa. Vụ thu đông: 10 - 12 
ngày/lứa tuỳ theo mức độ chăm sóc và nhiệt độ môi 
trường. Húng được cắt và nhặt bỏ lá già, sau đó rửa 
sạch và bó thành từng mớ nhỏ. 


CÂY HÀNH CỦ, HÀNH HOA 

(Allium ascalonicum L.; Allium gistulosum L.) 
I.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 

Tây Nam Á là quê hương của loài hành củ nhưng 
hiện nay chưa thây dạng dại của loài này. Trong khu 
vực từ 10 độ vĩ Bắc đến 10 độ vĩ Nam, hành củ được 
trồng rất phổ biến. Vùng Tây Bắc Trung Quốc được 
coi là nơi trồng cây hành hoa đầu tiên. 


146 


Hành ưa sinh trưởng trong khoảng nhiệt độ từ 16 - 
20°C. Các giống hành có thể sinh trưởng trên nhiều 
loại đất có pH >5,6 nhưng tốt nhất là đất phù sa, thoát 
nước. Tuy có yêu cầu lượng nước lớn để bảo đảm cho 
quá trình sinh trưởng nhưng nếu quá ẩm lại là nguyên 
nhân gây bệnh. Trong nhóm hành ta, hành hoa có khả 
năng thích ứng trong mùa mưa hơn hành củ. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 
- Vụ xuân: Gieo tháng 1 - 2; trồng tháng 2 - 3. 
- Vụ thu: Gieo tháng 7 - 8; trồng tháng 8 - 9. 


2. Làm đắt, trồng 

- Chọn loại đất thịt nhẹ, có độ pH 5,6 - 6,2 để 
trồng hành. Nguồn nước tưới không bị ô nhiễm do các 
khu công nghiệp, bệnh viện... Đất sau khi cày bừa kỹ, 
tơi xốp, chia thành luống rộng 1- 1,2 m, cao từ 20 - 30 
em, tuỳ theo vụ xuân hoặc vụ thu. 

- Mật độ, khoảng cách: Hành hoa (hành dọc) trồng 
bằng cây con từ hạt hoặc cây tỉa từ vườn mẹ ra. Hành 
trồng khóm với khoảng cách 10 - 12 cm/khóm, mỗi 
khóm 2 - 3 cây, mật độ cần bảo đảm 100 khóm/nỶ. 


147 


3. Bón phân 

Phân hữu cơ chỉ dùng loại đã ngâm ủ hoai mục. 
Không được dùng phân tươi hoặc nước phân tươi để 
tưới cho rau. Lượng phân bón như sau: 


Bón thúc 


Loại phân 


Phân chuồng 
ủ mục 
Đạm urê 
Lân supe 
Kali sulfat 


Cách bón: Bón phân lót khi làm đất. Bón thúc 
ngay sau mỗi đợt thu hoạch. Do đặc điểm sinh trưởng 
của cây hành hoa nên tỉa cây to ở các khóm và bớt lại 
cây con để chăm sóc. 


4. Chăm sóc 


Sau mỗi đợt thu hoạch tiến hành xới đất làm cỏ, 
bón phân cho cây. Thường xuyên tưới nước giữ ẩm 
cho cây. Phòng trừ sâu bệnh: hành là cây rau gia vị, ít 
bị sâu hại nên tránh dùng thuốc sâu. 

Hec> thường bị một số bệnh: Khô đầu lá, sương 

.. chỉ dùng các loại thuốc có trong danh mục các 
Bi thuốc được lưu hành như Benlat 50WP 0,3% 
hoặc Aliette 80WP 0,25%, bảo đảm thời gian cách ly 
sau khi phun. 


148 


5. Thu hoạch 


Hành có thể thu hoạch sau khi trồng 1 tháng: tỉa 
những cây đã trưởng thành. Tuỳ theo sự phát triển của 
cây và mức độ chăm sóc, trung bình khoảng 25 ngày 
một lứa. Thời gian trồng thường kéo dài 6 - 8 tháng. 


CÂY ỚT 
(Capsicum annum L.) 


I.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 

Cây ớt có nguồn gốc từ Nam Mỹ, từ một loải ớt 
cay hoang dại được thuần hoá và được trồng ở châu 
Âu, Án Độ cách đây hơn 500 năm. 


149 


Ớt là cây ưa nhiệt, nhiệt độ thích hợp cho cây sinh 
trưởng và phát triển của cây ớt là 25 - 28°C ban ngày 
và 18 - 22°C ban đêm. Ở nhiệt độ 15°C hạt nảy mằm 
sau 10 - 12 ngày, còn cây thì phát triển rất chậm. Ở 
nhiệt độ trên 32°C cây sinh trưởng kém, hoa bị rụng 
nhiều nên tỷ lệ đậu quả thấp. Cây ớt cần nhiều ánh 
sáng, nếu thiếu ánh sáng nhất là thời kỳ ra hoa thì sẽ 
làm giảm tỷ lệ đậu quả. 

Ớt chịu được hạn, tuy nhiên ở thời kỳ ra hoa và 
đậu quả, độ âm (đất và không khí) đóng vai trò quan 
trọng trong việc hình thành khối lượng và chất lượng 
quả. Độ ẩm đất thấp (dưới 70%) quả hay bị cong và 
vỏ quả không mịn. Tuy vậy ớt không chịu được úng. 
Độ ẩm đất quá cao (trên 80%) làm bộ rễ kém phát 
triển, cây còi cọc. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ 

Vụ đông xuân: Gieo hạt tháng 10 - 12, trồng tháng 
1 - 2, thu hoạch tháng 4 - 5 đên tháng 6 - 7. 

Vụ hè thu: Gieo hạt tháng 6, tháng 7; trồng tháng 
§ - 9, thu hoạch tháng 1, tháng 2. 
2. Vườn ươm 

Dùng giống có năng suất, chất lượng và sức chống 
chịu sâu bệnh cao. Trước khi gieo, xử lý hạt bằng 


150 


thuốc tím hoặc nước sôi 50°C. Làm đất kỹ, bón lót 
phân chuồng hoai mục 3 - 4 kg/mỶ, gieo hạt 0,5 - 0,6 
g/m”. Sau khi gieo, phủ một lớp rơm rạ băm nhỏ trên 
mặt luống. Cây con được 1 - 2 lá thật, tiến hành tỉa bỏ 
cây xâu để mật độ 3 x 4 cm. Cây giống có 5 - 6 lá thật 
thì đem trồng (khoảng 25 - 30 ngày sau gieo). 

Tiêu chuẩn cây ớt giống: Thân cứng, mập, khoảng 
cách các lá ngắn, không bị sâu bệnh. 


3. Làm đất, bón phân, trồng 

Nên trồng ớt trên chân đất phù sa có hàm lượng 
hữu cơ lớn hơn hoặc bằng 1,5%, độ pH 5,5 - 7,0, tốt 
nhất là 6,5 - 6,8. Nơi trồng ớt sạch phải xa nguồn 
nước thải, xa các khu công nghiệp, cách đường quốc 
lộ ít nhất 100 m. Đất trồng phải đảm bảo tưới tiêu chủ 
động. 

Phơi ải đất, làm đất kỹ, lên luống rộng 1 m, cao 30 
cm, rãnh rộng 20 cm. Trồng hai hàng với khoảng cách 
0,6 x 0,4m. 


4. Bón phân 


Phân bón chỉ sử dụng phân chuồng ủ mục và phân 
vô cơ, tuyệt đối không dùng phân tươi. Lượng phân 
bón cho một hecta là: 25 tấn phân chuồng mục (900 - 


151 


950 kg/sào Bắc bộ), 150 N, 90 P2O;, 150 KạO (11 kg 
ure, 21 kg supe lân, 11 kg kali sulfat/sào Băc bộ). 
- Bón lót: Toàn bộ phân chuồng + lân + 20% đạm 
+ 30% kali. 
- Bón thúc: 
+ Lần 1 khi cây hồi xanh: 10% đạm. 
+ Lần 2 khi cây ra nụ: 20% đạm + 20% kali. 
+ Lần 3 cây ra quả rộ: 30% đạm + 30% kali. 
+ Lần 4 sau thu hoạch đợt 1: bón số phân còn lại. 
Có thể dùng nitrat amôn, sulfat amôn thay cho urê, 
clorua kali thay cho sulfat kali hoặc các phân hôn hợp, 
phức hợp NPK với liêu lượng nguyên chât tương 
đương, hoặc dùng các dung dịch dinh dưỡng phun qua 
lá theo hướng dẫn của hãng. 


5. Tưới nước, chăm sóc 


Tuyệt đối không được dùng nguồn nước thải, 
nước ao tù để tưới. Tốt nhất nên dùng nước giếng 
khoan, nước sông không bị ô nhiễm. Trước khi bón 
thúc phải làm cỏ, xới xáo, vun luống, vun gốc kết hợp 
tưới nước. Vào các thời kỳ ra nụ, hoa, quả rộ và quả 
đang lớn cần đảm bảo đủ nước, nếu có thể thì tưới 
rãnh. Sau khi mặt luống đã thấm nước đều phải tháo 
hết nước đọng trong rãnh. 


152 


6. Phòng trừ sâu bệnh 


- Bệnh thán thư (Collettotricum nigrưm El. et 
sal.): Đây là bệnh nguy hiểm gây thối quả hàng loạt. 
Do bệnh xuất hiện vào giai đoạn quả chín rộ, vào thời 
điểm nhiệt độ cao (30°C), mưa nhiều nên rất khó khăn 
cho việc phòng trừ bằng thuốc hoá học. Do nắm tồn 
tại trên tàn dư cây trồng nên phải thực hiện luân canh 
nghiêm ngặt. Không trồng liên tục ớt trên một chân 
ruộng hoặc trồng ớt sau các cây họ cà. Dùng thuốc 
Zineb 0,3%, Boocdo hoặc Oxyclorua đồng 0,7%. 


- Bệnh sương mai (Phytophthora inƒestam) phá 
hại tất cả các bộ phận trên cây ớt. Bệnh phát sinh từ 
mép lá, sau đó lan nhanh ra cả cây, gây thối nhũn, sau 
đó khô giòn và gẫy. Hoa bị chuyển thành màu nâu và 
rụng. Phun phòng bằng thuốc Zineb 0,3%, Oxyclorua 
đồng 0,7%. 

- Bệnh héo rũ (Fusarium oxysporum PF. 
lyeopensici) xuất hiện chủ yếu ở giai đoạn cây con đến 
khi ra hoa. Dùng hỗn hợp Kasuzan 0,2%, Fudazol 
0,15 để trừ. 

- Nhện trắng (Poliphago tarsonemus Latus) gây 
hiện tượng xoăn ngọn, xoăn lá. Dùng Applaut 0,2%, 
Ortus, Kinalux đẻ diệt. 

- Rệp (4phis sp). thường xuất hiện vào cuối tháng 
4 đầu tháng 5. Dùng thuốc Actara để trừ. 


la 


7. Thu hoạch 
Thu hoạch ớt khi quả chín cây, tránh để quả giập 
nát, loại bỏ các quả thối hoặc quả có vết sâu bệnh. 


CÂY TỎI TA 
(AlHium safivum L.) 


I.NGUÒN GÓC VÀ YÊU CÀU SINH THÁI 

Hành tỏi nói chung có xuất xứ từ các nước Trung 
Á. Do vậy tỏi ưa nhiệt độ mát và là cây chịu lạnh. 
Nhiệt độ cần thiết để cây sinh trưởng và phát triển 
khoảng 18 - 20°C, để tạo củ cần nhiệt độ 20 - 229C. 
Tỏi là cây ưa ánh sáng ngày dài. Số giờ nắng 12 - 13 
giờ/ ngày kích thích cây hình thành củ sớm. 


154 


Độ ẩm đất tuỳ vào giai đoạn sinh trưởng, phát 
triển của cây, cần ở mức 70 - 80% cho phát triển thân 
lá, 60% cho củ lớn. Thiếu nước, cây phát triển kém, 
củ nhỏ. Ngược lại, nếu thiếu nước cây sẽ phát sinh các 
bệnh thối ướt, thối nhũn, ảnh hưởng tới quá trình bảo 
quản củ. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ 


Mùa vụ thích hợp cho tỏi là: Trồng tháng từ 9 đến 
10, thu hoạch từ tháng 1 đến tháng 2. 


2. Làm đất, trồng 


Đất để trồng tỏi: Chọn loại đất thịt nhẹ, tơi xốp, 
giàu mùn; chân vàn, vàn cao, thoát nước tốt; độ pH 
thích hợp 6,0 - 6,5. Nguồn nước không bị ô nhiễm từ 
các khu công nghiệp, bệnh viện, khu nghĩa trang và 
phải xa đường quốc lộ. 

Đắt làm kỹ, lên luống rộng 1,2 - 1,5 m, rãnh rộng 
0,3 m. Sau khi lên luống, rạch hàng bón phân. Mỗi 
luống trồng 5 - 6 hàng, khoảng cách hàng 20 cm. 

Tỏi giống chọn những nhánh từ củ chắc, khối 
lượng củ 12 - 15 g, có 10 - 12 nhánh. Mỗi ha cần 1 tấn 
tỏi giống (370 kg/sào). Khoảng cách trồng mỗi nhánh 


155 


8 -10 cm. Khi trồng xong phủ một lớp rơm rạ băm ngắn 
lên mặt luống dày 5 cm để giữ âm và hạn chế cỏ mọc. 


3. Bón phân 
Phân hữu cơ chỉ dùng loại đã ngâm ủ. Không được 


dùng phân tươi, hoặc nước phân tươi để tưới cho cây. 
Lượng phân bón như sau: 


Tổngsố | Bónlớt Bón thúc 


Loại 
phân | kg/ha | kg/sào 


kgíha 


kg/sào 


Phân 
chuồng 


Đạm urê 
Lân supe 


Kali sun 240 
phat 


Cách bón: 

- Bón phân lót đồng thời khi làm đất. 

- Bón thúc: Bón phân đạm và phân kali còn lại kết 
hợp với các đợt xới xáo. 
4. Chăm sóc 

Tưới nước đều đến khi cây mọc và khi có 3 - 4 lá 
thật thì tưới nước vào rãnh, để nước thấm dần lên. 


156 


Cả thời gian sinh trưởng tưới 4 - 5 lần. Trước mỗi 
lân tưới rãnh nên kết hợp bón thúc phân hoá học. 


Phòng trừ sâu bệnh: Tỏi thường bị các bệnh 
sương mai và bệnh than đen phá hại. 


- Bệnh sương mai (Peronospora destructor Uhnger.) 
xuất hiện vào cuối tháng 11 dương lịch, khi có nhiệt 
độ thấp và độ ẩm không khí cao. Phòng bệnh tốt nhất 
là trước khi bệnh xuất hiện, phun định kỳ thuốc 
Boocdo 1% hoặc Zineb 0,3%. Có thể dùng tro bếp và 
những ngày có sương thì sáng sớm tiến hành tưới rửa 
sương cũng là một biện pháp tốt. 

- Bệnh than đen (Urocystis cepula Prost.) xuất hiện 
trên củ, khi củ sắp thu hoạch và cả trong thời kỳ bảo 
quản. Cách ly những củ bị bệnh. Dùng Zineb 0,3% để 
phun trừ. 


157 


MỤC LỤC 
MỞ ĐÀU 3 
Quyết định ban hành Quy định về quản lý sản xuất 


và chứng nhận rau an toàn hÌ 


Quy định về quản lý sản xuất và chứng nhận rau an 

toàn MỆ 

NHÓM RAU ĂN LÁ 38 
Cây cải bắp (Bassica oleracea L. var. capitata) 38 
Cây cải bao (Brassica campestris SSp. 


pekinensis) 4 
Cây cải xanh ngọt (Brassica juncea L.) 49 
Cây cải bẹ (Brassica campestrus L.) 52 
Cây rau muống (Jpomoea aquatica) 55 
Cây mồng tơi (Baselia spp.) 6l 
Cây xà lách (Lactuca sativa L.) 66 
Cây rau đay (Corchsus olitorius) 69 
NHÓM RAU ĂN HOA 73 
Cây su lơ (Brasisica caulj/lora L.) 73 
NHÓM RAU ĂN QUẢ 93 
Cây cà chua (Lycopersicon esculentum Miller) 93 
Cây cà tím (Solanum melongena Var . 
Esculentum) 100 


158 


Cây cà pháo (Solanum melongena L.) 
Cây đậu vàng, đậu côve leo 
(Phaseolus vulgaris L.) 

Cây đậu Hà Lan (Piưm sativum L.) 
Cây đậu đũa (Vigna sesquipedalis L.) 
Cây ngô rau (Zea mays sSp.) 

Cây dưa chuột (Cucumis sativus L.) 


NHÓM RAU ĂN CỦ 
Quy trình sản xuất cây cải củ 
(Raphanus sativus L.) 

NHÓM RAU GIA VỊ 
Cây kinh giới - tía tô 
Cây kinh giới (Elsholtzia critata Willd) 
Cây tía tô (Perilla jrutescens L. Brei) 


Cây rau mùi (Coriandrum sativum L.) 
Cây húng (Ocinwm americanum L.) 


Cây hành củ, hành hoa (4/liwn ascalonicum L.; 
Allium gistulosum L.) 


Cây ớt (Capsicum annưm L.) 
Cây tỏi ta (A4Iliưm sativum L.) 


104 


107 
111 
117 
122 
127 


134 


134 


138 


138 
141 
143 


146 
149 
154 


159 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYÊN CAO DOANH 
Biên tập, sửa bản in 
THẾ HẢI - THANH THUỶ 
Trình bày bìa 
PHẠM THANH BÌNH 


NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 
167/6 - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội 
ĐT: 5763470 - 8521940; FAX: (04) 5760748 


CHI NHÁNH NXB NÔNG NGHIỆP 
58 Nguyễn Binh Khiêm - Q.1 Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: 8297157 - 8299521; FAX: (08) 9101036 


In 4.016 bản, khổ 13 x 19 cm tại Xưởng in NXB Nông nghiệp. 
Giấy xác nhận đăng ký KHXB số 229/2007/CXB/389-21/NN do 
Cục Xuất bản cấp ngày 17/3/2008. In xong và nộp lưu chiều quý 
1/2008. 


160 


